


NGUYÊN MINH 








SỐNG ĐẸP 
GIỮA DÒNG ĐỜI 





SỐNG ĐẸP GIỮA DÒNG ĐỜI 
NGUYÊN MINH 


Bản quyền thuộc về tác giả và Nhà xuất bản Liên Phật Hội. 


Copyright © 2016 by Nguyen Minh Tien 
ISBN-13: 978-1540600806 
ISBN-10: 1540600807 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the pubilisher. 


NGUYÊN MINH 


“ 
" 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


K»»> biết tự bao giờ, người xưa đã thốt 
lên một câu rất giản đơn nhưng chính 


xác, mà cho đến ngày nay hầu hết chúng ta không ai 
là không biết: “Ở sao cho vừa lòng người...” 


Vâng, quả thật không có một chuẩn mực, một 
phong cách sống nào có thể làm hài lòng được tất 
cả mọi người. Chúng ta phải buồn bã mà thừa nhận 
điều đó, cho dù chính chúng ta là những con người, 
và đều là đối tượng đáng “than phiền” vì sự khó tính 
... nói chung. Và bất cứ một nỗ lực nào nhằm vạch ra 
một chuẩn mực sống có thể làm hài lòng tất cả mọi 
người đều phải đi đến thất bại. Sở dĩ như thế, đơn 
giản chỉ là vì cách nhìn của mỗi người về cung cách 
xử thế, về cái gọi là một “chuẩn mực chung”, đều có 
sự khác biệt, không a1 hoàn toàn giống với ai. 


Tuy nhiên, cũng từ xa xưa, con người đã biết đến 
sự cần thiết phải vạch ra những quy tắc sống chung 
cho mỗi cộng đồng. Vì mối liên hệ qua lại lẫn nhau, 
nên dù muốn dù không vẫn phải có những “nguyên 


ống đẹp giữa dòng đời 





tắc chung” để mỗi thành viên tuân theo, đảm bảo 
cho sự hoà hợp tối thiểu của một cộng đồng. 


Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy mỗi xã 
hội khác nhau từ đông sang tây đều có những phong 
tục, tập quán khác nhau, hình thành từ những cung 
cách, những chuẩn mực sống khác nhau. 


Tầm quan trọng của những “nguyên tắc sống 
chung” như thế cũng thay đổi khác nhau qua từng 
thời đại. Vào buổi ban sơ của loài người, khi chưa có 
luật pháp - hoặc nói đúng hơn là luật pháp chưa có 
sự hoàn chỉnh và hiệu quả quản lý xã hội như bây 
giò, những “nguyên tắc sống chung” như thế là tối 
cần thiết, vì nó giúp ngăn ngừa những sự va chạm 
lẫn nhau giữa các thành viên trong cộng đồng. Đến 
những xã hội có tổ chức cao hơn như vào thời phong 
kiến, một số “nguyên tắc” được chuyển sang thành 
“luật” và được các nhà cai trị dựa theo để quản lý 
xã hội. Tuy nhiên, cộng đồng xã hội vào những thời 
kỳ ấy vẫn còn là quá rộng lớn so với tầm kiểm soát 
của các vị vua chúa, và rất nhiều “nguyên tắc” được 
tự nguyện tuân theo ở từng địa phương, chúng hình 
thành nên những tập tục, những “lệ làng”. 

Tiến lên các hình thức xã hội dân chủ của thời 
cận hiện đại, những “nguyên tắc sống chung” của 
cộng đồng xã hội được nhìn nhận theo một mức độ 
chính xác và đầy đủ, hợp lý hơn, nhờ vào sự tiến bộ 
về nhận thức và trình độ tổ chức của con người. Đến 
đây, tất cả những gì xét thấy là thiết yếu cho sinh 
hoạt của cộng đồng đã được ghi nhận cụ thể thành 


6 


-Eời ((ói âu 





luật pháp, và mỗi thành viên trong xã hội bắt buộc 
phải tuân theo. 


Tuy nhiên, ngoài luật pháp ra, vẫn còn rất nhiều 
điều khác mà mỗi thành viên của cộng đồng đều phải 
biết và tuân theo, nếu không muốn bị những thành 
viên khác xem là xa lạ hoặc lập dị. Những điều này 
bao gồm tất cả những cung cách sinh hoạt, ứng xử 
trong gia đình, ngoài xã hội, trong từng trường hợp 
nhất định, với những quan hệ nhất định... Rất nhiều 
điều trong số này khá vụn vặt, tế nhị, không thật sự 
ảnh hưởng gì đến trật tự xã hội, nhưng đặc biệt tạo 
ra ấn tượng đối với những người chung quanh, bởi vì 
nó bộc lộ rõ cá tính, sự hiểu biết hoặc tỉnh tế của mỗi 
con người. Nhưng nếu xét cho cùng, chính những 
điều này sẽ góp phần không nhỏ trong việc làm đẹp 
xã hội. 

Gần đây có khá nhiều những tập sách viết về 
phép lịch sự, thuật xử thế... thật ra đều là đề cập đến 
nội dung này. Tuy nhiên, như đã nói từ đầu, thật khó 
mà có thể đưa ra được những chuẩn mực làm hài 
lòng tất cả mọi người! Hơn thế nữa, vì những điều 
này không đủ quan trọng đến mức được đưa vào luật 
pháp, nên việc tuân thủ hay không, và tuân thủ đến 
mức độ nào... đều tuỳ thuộc vào nhận thức riêng của 
mỗi thời đại, mỗi con người. 

ỞÖ đây nói đến yếu tố thời đại, bởi vì quả thật nó 
có ảnh hưởng đến vấn đề đang đề cập. Chẳng hạn, 
trong xã hội Á Đông ngày xưa, có rất nhiều điều tuy 
chẳng thành “luật” nhưng lại có giá trị tuyệt đối phải 


7 


ống đẹp giữa. dòng đời 





tuân theo đối với mọi người... Lấy ví dụ như việc 
thủ tiết thờ chồng của những goá phụ trẻ, hoặc như 
quan điểm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” khi cưới 
gả ... Hầu như không có thành viên nào trong cộng 
đồng dám nghĩ đến việc đi ngược lại những “nguyên 
tắc sống” như thế. 


Nhưng vào thời đại mà quyền tự do cá nhân được 
nâng cao chưa từng thấy như ngày nay, những việc 
như thế không còn nữa. Người phụ nữ có thể vẫn 
thủ tiết thờ chồng nếu như cô ta xét thấy điều đó 
là phù hợp với quan điểm sống của mình; con cái có 
thể vẫn hoàn toàn vâng theo sự sắp đặt của cha mẹ 
trong hôn nhân, nếu thấy điều đó là hợp lý ... Nhưng 
trong cả hai trường hợp, họ không phải chịu áp lực 
tâm lý từ cộng đồng để bắt buộc phải làm như thế... 
mà hoàn toàn là do nơi sự chọn lựa của riêng mình. 


Trong một bối cảnh như thế, rất nhiều nguyên 
tắc của ngày xưa đã không còn tôn tại nữa, và những 
gì còn được giữ lại cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng 
theo một cách khác hơn ngày xưa. Chẳng hạn như, 
ngày nay con cái không nghe lời cha mẹ không phải 
là điều tuyệt đối bao giờ cũng sai trái, mà rất nhiều 
người cho rằng còn phải xét cụ thể vấn đề gì, trong 
trường hợp nào... trước khi kết luận. Hoặc trong 
quan hệ vợ chồng, vai trò của người vợ cũng đã khác 
xưa rất nhiều. Và rất nhiều thay đổi khác nữa không 
thể kể hết ra đây... Những thay đổi đó, đôi khi là tích 
cực, nhưng đôi khi cũng là những mất mát lớn lao 
cho truyền thống của cộng đồng dân tộc. Điều đó 


-Eời ((ói ấu 





hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự nhận thức của từng cá 
nhân trong mỗi hành vi ứng xử. 


Tập sách này không có tham vọng được xếp thêm 
vào cùng với những cuốn sách “dạy đời” vốn đã khá 
nhiều. Người viết chỉ muốn căn cứ vào một số nhận 
thức “xưa và nay” để trao đổi về một cách sống thế 
nào để có thể được xem là “sống đẹp”. Và bởi vì mỗi 
một chuẩn mực được đề cập đến đều chịu sự chi phối 
của dòng chảy thời gian, sự thay đổi trong đời sống 
xã hội, nên tạm lấy nhan đề là “Sống đẹp giữa dòng 
đời”. 

Trong phạm vị đó, chúng ta sẽ mặc nhiên cùng 
nhau thừa nhận một vài điều. Trước hết, một “lối 
sống đẹp” không bao giờ có thể được hình dung hoàn 
toàn giống nhau đối với mọi người. Có thể liên tưởng 
so sánh với cách hiểu về một bức tranh đẹp, không 
phải ai cũng nhìn nhận như nhau. Điểm chung mà 
chúng ta có thể gặp nhau là “cái đẹp”. Còn đẹp đến 
mức độ nào, sâu sắc, tinh tế hay tầm thường, nông 
cạn... điều đó còn tuỳ theo cảm nhận riêng của mỗi 
người, và hoàn toàn không thuộc phạm vi bàn cãi. 


Ngoài ra, vì giá trị “cái đẹp” ở đây được nhận 
thức trong thời đại này, “giữa dòng đời” này, nên đôi 
khi sẽ không hẳn là giống với những giá trị xưa cũ, 
nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn khác biệt. 
Điều mà phạm vi trao đổi của chúng ta cố gắng nhắm 
đến là gìn giữ tối đa những nét đẹp còn “hợp thời”, và 
đề xuất thay đổi những gì không còn phù hợp. Qua 
đó, chúng ta cũng chấp nhận một điều là, với sự trôi 


9 


ống đẹp giữa. dòng đời 





chảy của dòng đời, một số nét đẹp của chúng ta hôm 
nay, ngày mai sẽ không còn được xem là đẹp nữa. 


Với mong muốn góp phần “đi tìm cái đẹp”, người 
viết đã cố gắng mạnh dạn vượt qua nỗi e sợ tất nhiên 
về trình độ và kiến thức giới hạn, để trình bày trong 
tập sách mỏng này những suy nghĩ, nhận thức của 
riêng mình. Hy vọng rằng, một việc làm xuất phát 
từ tấm lòng chân thật như thế sẽ có thể nhận được 
sự rộng lòng tha thứ từ quý vị độc giả về những sai 
sót tất nhiên không sao tránh khỏi. 


Trân trọng, 


Nguyên Minh 


10 


PHƯƠNG I 
BÀN VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC SÚNG 


Vì sao cần có những nguyên tắc sống 


k- tôi còn nhỏ, có lần tôi được nghe loáng 
thoáng một câu chuyện giữa cha tôi với 
mấy người bạn, trong đó ông đề cập đến niềm mong 


ước sẽ cố gắng nuôi dạy chúng tôi - tôi và các anh chị 
em - được khôn lớn nên người. 


Với đầu óc ngây thơ lúc đó, tôi lấy làm thắc mắc: 
“Vì sao phải cố gắng nuôi dạy chúng tôi cho nên 
người? Tự nhiên thì chúng tôi cũng đã là người rồi 
kia màT” 

Tất nhiên chẳng có ai trong số quý độc giả lại 
có thể có một câu hỏi ngớ ngẩn kiểu ấy như tôi đâu. 
Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng ta đôi khi vẫn hiểu 
khác nhau về khái niệm “nên người”. 

Có người xem việc này giản dị quá. Có người lại 
đặt ra những chuẩn mực, kỳ vọng cao xa quá. Và 
hiểu như thế nào để “không quá” thì quả thật là vấn 
đề còn phải bàn cãi khá nhiều. Ở đây sẽ không bàn 
đến điều này, nhưng chỉ nêu ra để cho thấy việc hình 
thành nhu cầu thiết yếu về những nguyên tắc sống 
trong mỗi một cộng đồng. 


11 


đống đẹp giữa. dòng đời 





Vì sao khái niệm “nên người” lại có liên hệ đến 
vấn đề chúng ta đang trao đổi? Bởi vì, khi nói đến 
“nên người” là đã có hàm ý về việc “thế nào mới được 
gọi là người”. Và khi đã xác định được khái niệm 
“người”, thì những đối tượng “chẳng nên người” sẽ 
được phân biệt theo kiểu như là những “con vật đi 
hai chân”, hay nói khác đi là phải chịu sự khinh 
miệt, coi rẻ của cộng đồng xã hội. 

Một con người hiểu theo nghĩa này, cần phải có 
được những nhận thức đúng đắn tối thiểu mà cộng 
đồng xã hội quanh mình đòi hỏi. Người dân quê vẫn 
thường nói nôm na khi dạy dỗ con cái là “biết ăn biết 
ở”, có nghĩa là ăn ở như thế nào để có thể được mọi 
người chung quanh yêu thương, kính trọng, hoặc tối 
thiểu cũng là chấp nhận được mà không bị phản đối. 
Và kèm theo với khái niệm này, chúng ta còn được 
nghe câu tục ngữ “Ăn thì dễ, ở thì khó.” Đủ biết phép 
ứng xử trong đời sống được người xưa coi trọng như 
thế nào. 


Nhưng con người không phải sinh ra là tự nhiên 
có thể “biết ăn biết ở” hiểu theo nghĩa này. Những 
điều đó phải học hỏi từ gia đình, xã hội, hay nói cách 
khác là phải được dạy dỗ, rèn luyện từ thuở nhỏ. 

Mỗi thế hệ có trách nhiệm giáo dục, rèn luyện cho 
thế hệ tiếp theo, nếu như muốn bảo vệ được những 
giá trị tích cực về tinh thần cũng như vật chất đã 
đạt được của thế hệ mình. Và sự giáo dục, rèn luyện 
đó, tuy không tránh khỏi phần chủ quan của mỗi cá 
nhân, nhưng về mặt tổng quát cũng đã hình thành 


12 


(Sdm (0è ()(hững ((giuuyên Các Šống 





nên những nguyên tắc sống được cộng đồng chấp 
nhận. Tất nhiên là khi nói đến những nguyên tắc 
sống này, chúng ta không bao hàm những nguyên 
tác đã được văn bản hoá thành luật pháp. Bởi vì, với 
loại nguyên tắc đó thì ngay cả khi chúng ta “không 
biết”, cũng sẽ có người “dạy” cho ta biết ngay khi ta 
v1 phạm vào. 


**w* 


Sự hình thành những nguyên tắc sống như thế 
trong mỗi cộng đồng cũng giúp tạo điều kiện để ngày 
càng hoàn thiện hơn sinh hoạt chung của cộng đồng 
đó, vì người ta có thể thông qua việc điều chỉnh các 
nguyên tắc này để làm cho cuộc sống trong xã hội 
ngày càng tốt đẹp, có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, mỗi thế 
hệ cũng có thể dựa vào những nguyên tắc sống đã 
hình thành để dễ dàng truyền dạy lại cho thế hệ tiếp 
theo sau mình. 


Như vậy, những nguyên tắc sống được hình 
thành từ việc tích luỹ kinh nghiệm sống qua từng 
thế hệ. Bằng vào thực tế người ta nhận ra được là 
mỗi cá nhân cần phải tuân theo những nguyên tắc 
nào để sinh hoạt của gia đình, của xã hội được hoà 
hợp, êm ấm. Hơn thế nữa, người ta cũng nhận ra 
những cách ứng xử tinh tế có thể thu phục được tình 
cảm, hoặc tạo ra sự kính trọng trong lòng người. Một 
cách cụ thể, những nguyên tắc chi li này bao hàm 
những nghi thức giao tiếp (phép xã giao), cách đi 
đứng, ăn mặc, nói năng, chào hỏi... ở nơi công cộng, 


13 


ống đẹp giữa. dòng đời 





khi tiếp xúc với mọi người... (phép lịch sự), cách ứng 
xử khác nhau trong các tình huống khác nhau, với 
những đối tượng khác nhau (thuật xử thế)... Nhưng 
quan trọng hơn hết là những nguyên tắc, cách nhận 
thức để định hướng đúng đắn cho mọi hành vi giao 
tiếp, ứng xử trong gia đình cũng như xã hội, sao cho 
có thể được xem như là một nếp sống đẹp. 


Chính những nguyên tắc, cách nhận thức này sẽ 
được đề cập đến nhiều nhất trong sách này. Lấy ví 
dụ, trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái, mỗi người 
đều có thể có những phương thức ứng xử riêng phù 
hợp với gia đình mình. Những chỉ dẫn chỉ li thường 
là rất ít khi phù hợp, nếu không muốn nói trong 
nhiều trường hợp hầu như là vô ích. Vì thế, chúng 
ta chỉ cần trao đổi về những nguyên tắc chung nhất, 
những nhận thức đúng đắn nhất có thể sẽ áp dụng 
được cho hầu hết mọi gia đình. Một trong những 
nguyên tắc này sẽ được bàn đến chẳng hạn như là 
“Đừng bao giờ cáu gắt với con cái” Bạn có thể sẽ 
đồng ý hoặc không đồng ý với nguyên tắc này, nhưng 
hy vọng của tập sách này tất nhiên là cố gắng thuyết 
phục một cách hợp lý sao cho được nhiều người cùng 
đồng ý. 


Trải qua các thời đại 


Khi nói đến những nguyên tắc sống đã được cộng 
đồng xã hội chấp nhận, chúng ta có thể nhận ra 
một điều là những nguyên tắc mà chúng ta đang đề 
cập đến trước đây hầu hết thường là thuộc loại “bất 


14 


(Sdm (0è ()(hừững ((giuuyên Các Šống 





thành văn”. Chúng được truyền dạy từ đời này sang 
đời khác, cha mẹ dạy cho con cái, người già dạy cho 
người trẻ, thậm chí mọi người đều truyền dạy lẫn 
nhau. Khi chúng ta lớn lên, có nhiều điều chúng ta 
biết được mà thậm chí không còn nhớ là mình đã 
học được từ lúc nào. Chẳng hạn, tôi không sao nhớ 
được từ lúc nào tôi đã được dạy là mỗi khi ngáp phải 
quay vào chỗ khuất và dùng tay che miệng lại. Lớp 
trẻ ngày nay có nhiều người chắc là không được dạy 
như thế, vì vậy ở nơi công cộng hoặc trên đường phố 
ta rất thường nhìn thấy những cái miệng ngoác ra 
rất to mà không chút e ngại gì! Sự truyền dạy theo 
lối “bất thành văn” đôi khi cũng có những giới hạn 
của nó. 

Vì thế, ngay từ thời cổ đại, một số người đã cố 
gắng tìm cách ghi nhận lại những phương cách ứng 
xử, những hướng dẫn giao tiếp... thành những tập 
sách để có thể dễ dàng truyền dạy cho người khác. 
Mặc dù có thể đã phát sinh từ khi con người bắt 
đầu biết sống tập trung thành những cộng đồng xã 
hội sơ khai, nhưng những nguyên tắc loại này chỉ 
được biết là đã ghi lại thành tập sách đầu tiên vào 
khoảng 25 thế kỷ trước Tây lịch ở Ai Cập, vào thời 
vua Pharaoh, do một vị đại thần của nhà vua biên 
soạn. Ông này tên là Ptahotep, và tập sách của ông 
lấy nhan đề là “Những chỉ dẫn của Ptahotep”. 

Trong sách của Ptahotep, chúng ta còn thấy được 
một số những chỉ dẫn mà ngày nay có vẻ như khôi 
hài, nhưng thật kỳ lạ là chúng vẫn còn đúng đắn. 
Chẳng hạn như, ông chỉ dẫn về cách giao tiếp với 


lỗ 


đống đẹp giữa. dòng đời 





những người có địa vị xã hội cao hơn mình như sau: 
“Hãy cười khi họ cười, điều đó sẽ làm cho họ cảm 
thấy thích mình.” Hoặc ông khuyên một người đàn 
ông đối xử với vợ cần phải biết “... im lặng khi cần 
thiết, vì điều đó là một món quà đôi khi quý giá hơn 
một bông hoa...” Tương truyền tập sách đã được lưu 
hành rất rộng rãi và có ảnh hưởng lớn trong vùng 
Cận Đông trước cả khi Kinh Thánh ra đời. Vì thế, 
nó cũng có ảnh hưởng đến ngay cả lời lẽ trong Kinh 
Thánh nữa. 


Ngược dòng thời gian đến những thời kỳ xa hơn 
nữa trong quá khứ, chúng ta không còn biết được 
một cuốn sách nào xưa hơn nữa có nội dung thuộc 
loại tương tự như cuốn sách này. 


Tuy nhiên, những cố gắng của con người để ngày 
càng tỏ ra văn minh, lịch sự hơn - dù là văn minh, 
lịch sự theo cách của người cổ đại - còn được ghi 
nhận qua nhiều dấu vết công cụ được các nhà khảo 
cổ học tìm thấy. 


Ngoài những công cụ thiết yếu cho lao động sống 
còn, người thời cổ cũng đã phát minh ra các vật dụng 
để sử dụng trong bữa ăn cho “dễ coi” hơn. Thay vì 
tiếp tục việc ăn bốc bằng hai tay, người ta dần dần 
biết dùng đến đũa, dao, muỗng, nĩa ... 


Đôi đũa mà ngày nay chúng ta dùng đã được 
người Trung Hoa phát minh ra từ thời thượng cổ, 
nghĩa là nhiều ngàn năm trước Tây lịch. Những nền 
văn hoá chấp nhận sử dụng đôi đũa trên bàn ăn có 
sự khác biệt với những nền văn hoá dùng dao, nĩa 


16 


(3Sdm (0è ()(hững ((giuuyên Các Šống 





để ăn. Hãy nghe một câu tục ngữ của người Trung 
Hoa nói lên quan điểm của họ: “Ngồi vào bàn để 
ăn, không phải để cắt xé xác chết.” Theo quan điểm 
đó, thức ăn cứng hoặc dai thường được cắt sẵn theo 
kích cỡ vừa “đũa gắp”, để người ăn không cần phải 
dùng đến dao và nĩa. Điều này có lẽ cũng còn phản 
ánh một phần nào đó quan điểm của người Á Đông 
nói chung, không thích nhìn ngắm những con vật bị 
mình ăn thịt. Tất nhiên, ngày nay thì vấn đề đã thay 
đổi khá nhiều, bởi vì việc dùng dao nĩa cũng không 
xa lạ mấy với rất nhiều người Á Đông. 

Dao là công cụ được phát minh để dùng làm vũ 
khí trong săn bắt thú. Người ta tin là con dao đầu 
tiên phải có không dưới 1,ð triệu năm tuổi, theo 
những kết quả khảo cổ ở châu Phi và châu Á. Từ 
công dụng ban đầu là một loại vũ khí, những con 
người “lịch sự” đã bắt đầu đưa nó vào bàn ăn để hạn 
chế những thao tác bằng tay “khó coi” hơn. Thời xưa, 
dao rất quan trọng nên mỗi người chỉ được quyền sở 
hữu một con dao mà thôi. Chỉ những người có quyền 
thế trong cộng đồng mới được quyền giữ cho mình 
nhiều con dao. Điều này làm chúng ta liên tưởng đến 
việc hạn chế sở hữu súng đạn ngày nay. Có lẽ cũng 
tương tự như vậy. 


Muỗng là một công cụ được phát hiện thấy ở tất 
cả các nền văn hoá cổ, và chỉ thuần tuý được dùng 
khi ăn thức ăn lỏng. Những chiếc muỗng xưa nhất 
có độ tuổi vào khoảng thời đại đồ đá cổ. Ban đầu 
muỗng được làm bằng xương, bằng đá... Về sau nó 
cũng được chế tạo bằng gỗ, bằng kim loại, ngay cả 


17 


ống đẹp giữa dòng đời 





những kim loại quý như vàng và bạc. Trong các mộ 
cổ Ai Cập, người ta tìm thấy những cái muỗng bằng 
ngà, bằng vàng hoặc bằng bạc. Trong nền văn minh 
Hy La cổ, giới quý tộc dùng muỗng bằng đồng và bạc, 
còn những người bình dân thì dùng muỗng gỗ. 


Nĩa là công cụ được dùng đến muộn màng nhất, 
nhưng có thể là cũng đã có từ khoảng thế kỷ thứ 4 
trước Tây lịch. Đó là theo các kết quả khảo cổ. Còn 
việc sử dụng nĩa vào bàn ăn được người ta biết chắc 
chắn ít nhất cũng là từ thế kỷ 11 ở vùng Tuscany 
của nước Ý. Loại nĩa thời ấy chỉ có 2 chĩa, thay vì là 
3 hoặc 4 như ngày nay. Đến thế kỷ 14 thì nó đã có 
mặt ở Anh quốc, nhưng chỉ được giới quý tộc sử dụng 
như một dấu hiệu trang trí, vì thế thường được làm 
bằng vàng hoặc bạc và có nạm cả đá quý. Tuy nhiên, 
cho đến thế kỷ 17 thì ngay cả ở nơi khai sinh ra nó 
là nước Ý, nĩa vẫn chưa được quần chúng chấp nhận 
rộng rãi. Những người bình dân nào dùng nĩa trong 
bữa ăn thường bị chế giễu là quá cầu kỳ. Trong thế 
kỷ 18 thì việc ăn bằng nĩa được xem như dấu hiệu 
đặc trưng của tầng lớp quý tộc thượng lưu. 


Vào khoảng năm 1530, tại Phần Lan đã thấy 
xuất hiện một tập sách hướng dẫn các phép tắc ứng 
xử, đặc biệt được biên soạn để dạy dỗ trẻ em. Vì thế, 


18 


(dư (0è ()(hững ((giuuyên Các Šống 





sách có tựa là “Văn minh trẻ em”.! Sách được xuất 
bản và lưu hành rất rộng rãi, được sự chấp nhận 
nồng nhiệt của công chúng đến nỗi phải tái bản đến 
30 lần ngay trong khi tác giả của nó vẫn còn sống. 
Người biên soạn tập sách này là một triết gia thiên 
về giáo dục ở Rotterdam, có tên là Eramus. Qua tập 
sách, ông đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc giáo dục 
các nguyên tắc sống trong cộng đồng xã hội cho trẻ 
em từ khi chúng còn rất nhỏ. Sau khi ông qua đời, 
sách tiếp tục được tái bản nhiều lần cho đến tận thế 
kỷ 19. Nó cũng được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác và 
được biên soạn bổ sung, cũng như thêm vào các phần 
luận giải cho phong phú hơn. Đây là một tập sách có 
ảnh hưởng rất lớn về chủ đề này trên khắp phạm vi 
Châu Âu. 


Gần đây hơn và cũng thành công không kém 
phần rực rõ là cuốn sách dạy về phép lịch sự của 
bà Emily Post,? xuất bản vào năm 1922 tại Hoa Kỳ. 
Sách có ảnh hưởng sâu rộng với người Mỹ đến nỗi 
cái tên Emily Post được người ta dùng để chỉ cho một 
phong cách cư xử được xem là lịch sự và đứng đắn. 
Số lượng sách được phát hành cũng đạt đến một mức 
kỷ lục: tính đến năm 1945 đã bán ra được hơn nửa 
triệu bản! Vì thế, ngay cả hiện nay những chuẩn 
mực trình bày trong sách vẫn còn được rất nhiều 
người tôn trọng. 


Trong thời phong kiến - và một phần nào đó cho 


1 Bản tiếng Pháp là De civilitate morum puerilium. 


? Sách có tựa là Etiquette - The blue book of social usage. 


19 


đống đẹp giữa. dòng đời 





đến cả bây giờ - người Việt chịu ảnh hưởng rất nhiều 
bởi các nguyên tắc, nghi thức được ghi trong tập Thọ 
Mai Gia Lễ, khi tổ chức các nghi thức lễ tang, cưới 
hỏi, mừng thọ... Đây cũng là một hình thức văn bản 
hóa những ước lệ chung của cộng đồng về những vấn 
đề này. Ngoài ra, nền văn hoá của chúng ta còn ảnh 
hưởng sâu đậm bởi những điều được nhà Nho xưa 
gọi là “lễ giáo”, xét cho cùng cũng chính là những 
nguyên tắc được áp dụng cho sinh hoạt của từng cá 
nhân trong cộng đồng. 


Trong thời đại thông tin bùng nổ này, những 
sách dạy về phép lịch sự, phép xử thế.. cũng ngày 
càng nhiều hơn. Người ta đã phát hành những tập 
sách dày thu thập rất nhiều những nguyên tắc được 
thừa nhận rộng rãi trong việc xử thế, phép lịch sự, 
phép xã giao... Tôi có gặp được một tập cẩm nang 
loại này được sắp xếp theo vần ABC. Tuy nhiên, tôi 
đã thử tra cứu theo vần “NG” và không thấy có mục 
nào nói về cách ngáp sao cho đúng phép lịch sự! 


Điều muốn nói ở đây là chúng ta hầu như không 
thể nêu hết được những phép lịch sự, cách ứng xử 
trong từng trường hợp... bởi vì chúng rất chỉ l1, tỉ mỉ 
và gần như là quá nhiều đến nỗi không sao kê cứu 
hết. Chính vì vậy, dù là xưa hay nay, những cuốn 
sách như thế chỉ góp một phần, thậm chí là phần rất 
nhỏ, trong việc giúp cho chúng ta “nên người”. Trong 
bối cảnh xã hội ngày nay, điều này càng dễ thấy hơn, 
vì các tình huống giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng đã 
trở nên phong phú, đa dạng và thậm chí phức tạp 


20 


(Sàm (0è ()(ltữug (giuuyên Các Šống 





đến nỗi không một người uyên bác nào có thể am 
tường được hết. 


Vì thế, để có thể ứng xử tốt, trở thành một người 
lịch sự, hay nói theo cách nhìn của chúng ta trong 
tập sách này là để có thể sống đẹp, chúng ta không 
thể chỉ học hỏi rập khuôn theo những gì được ghi 
lại trong sách - cho dù là thật nhiều sách. Điều mà 
chúng ta thật sự cần có là một quan điểm, một nhận 
thức đúng đắn về vấn đề. Với nền tảng này, chúng 
ta có thể tiếp tục học hỏi tiếp thu những chỉ tiết, 
những phương thức ứng xử trong từng trường hợp, 
hoặc thậm chí có thể sáng tạo ra chúng mà vẫn đạt 
được hiệu quả tốt đẹp trong giao tiếp hoặc trong cuộc 
sống cộng đồng nói chung. 


Vài quan điểm khác nhau thời hiện đại 


C húng ta đã nói qua về sự hình thành của 
những nguyên tắc sống trong một cộng 
đồng xã hội, và tầm quan trọng của nó trong việc giữ 
cho sinh hoạt chung của toàn xã hội được hài hoà, 
giảm thiểu tối đa những bất đồng giữa các cá nhân. 
Đối với những xã hội xưa kia, những phân tích này 
hoàn toàn có thể chấp nhận được vì tính cụ thể, rõ 
ràng của chúng. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, 
khi mà vai trò của tự do cá nhân được đề cao tối đa, 
ý thức độc lập về tư tưởng, quan điểm, nhận thức... 
đều được mọi người ưa chuộng, thì không thể tránh 
được sự phát sinh một vài quan điểm khác nhau. 


21 


ống đẹp giữa lòng đời 





Chẳng hạn như, có cần đến những nguyên tắc cũ 
nữa hay không? Và nếu cần, thì việc tuân thủ các 
nguyên tắc này có thể chấp nhận được đến mức độ 
nào? Hoặc là, việc tuân theo các nguyên tắc chi li 
trong giao tiếp, ứng xử... liệu có phải là có lợi, hay 
ngược lại nó làm cho con người trở nên căng thẳng, 
khó khăn hơn trong cuộc sống vốn đã có quá nhiều 
điều để lo toan? Chúng ta sẽ không bàn đến việc 
đúng hay sai của từng quan điểm, nhưng sẽ điểm 
qua các nguyên nhân phát sinh và lập luận của từng 
quan điểm, để từ đó mỗi người tự chọn cho mình một 
cách suy nghĩ mà mình cho là thích hợp nhất. 


Đự khác biệt lớn của ngày nay so với các xã hội 
trước đây là tính hoàn chỉnh của hệ thống pháp 
luật. Những bộ luật ngày nay đồ sộ hơn ngày xưa 
rất nhiều. Lấy một ví dụ gần nhất ở nước ta, nếu 
đem so luật Hồng Đức thời Lê cho đến luật Gia Long 
vào thời nhà Nguyễn - nghĩa là cũng chỉ mới gần 
đây thôi - và hệ thống pháp luật hiện nay của chúng 
ta, sẽ thấy sự cách biệt rất lớn về cả số lượng lẫn 
chất lượng.! Nhìn sang đến luật pháp của các nước 
lớn như Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Đức... mỗi nơi một vẻ, 
nhưng cũng đều đồ sộ và chi li hơn trước đây rất 
nhiều. Điều này có thể hiểu được dễ dàng bởi những 
lý do rất cụ thể. Thứ nhất, do sự kế thừa và hoàn 
chỉnh từ những gì đã có, nên luật pháp ngày càng 
phát triển hơn về mọi khía cạnh là điều tất nhiên. 


1 Luật Gia Long hay Hoàng triều luật lệ của triểu Nguyễn có 398 
điều, trong đó chỉ có 166 điều luật hình mà thôi. 


22 


(Sdm (0è ()(hững ((giuuyên Các Šống 





Thứ hai, luật pháp ngày nay do chính quần chúng 
nhân dân tham gia xây dựng, thông qua việc đóng 
góp ý kiến và bầu ra các đại diện của mình, không 
còn là công việc của một nhóm rất ít các nhà chuyên 
môn như ngày xưa nữa. Điều đó dẫn đến việc luật 
pháp có thể bao hàm được hầu hết mọi phạm vi sinh 
hoạt của mỗi cá nhân trong xã hội, và dự kiến những 
biện pháp điều chỉnh thích hợp khi cần thiết. 


Sự phát triển như thế đã cho phép luật pháp can 
thiệp nhiều hơn vào hành vi của một cá nhân. Lấy 
một ví dụ, ngày xưa một người đánh vợ thô bạo và 
vô cớ có thể bị chê cười, chỉ trích hoặc thậm chí bị 
khinh miệt, nhưng không al có quyền can thiệp trực 
tiếp vào việc đó, với nguyên tắc rất chung chung là 
“đèn nhà ai nấy sáng”. Vì vậy, đối xử tốt với vợ chỉ 
là một nguyên tắc sống, một phép ứng xử mà người 
muốn “sống đẹp” phải tôn trọng. Trong bối cảnh đó, 
sự khinh chê, áp lực tâm lý của cộng đồng đóng một 
vai trò quan trọng để điều chỉnh hành động này. 
Những ai không tuân theo các nguyên tắc đã được 
cộng đồng thừa nhận sẽ bị xem là không “biết ăn biết 
ở”, nghĩa là không “nên ngườÏ”. 


Sự việc này ngày nay đã khác hẳn, vì bị xem là 
một hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng. Như vậy, dù 
có muốn sống đẹp hay không, cá nhân cũng không 
có quyền thực hiện những hành vi tương tự, vì sẽ có 
sự can thiệp tức thì của xã hội. Điều này có nghĩa là, 
rất nhiều nguyên tắc sống trước đây, giờ đã được đưa 
vào luật pháp, và những điều không đưa vào luật 


25 


ống đẹp giữa. dòng đời 





pháp chỉ còn là những điều “vô thưởng vô phạt” theo 
quan điểm của một số người, như việc ngoác miệng 
thật to khi ngáp trên đường phố chẳng hạn. 


Do sự khác biệt thực tiễn này, một số người cho 
rằng không còn cần đến những nguyên tắc sống như 
ngày xưa nữa. Bởi vì, những gì thật sự cần thiết tất 
nhiên đã được đưa vào luật pháp. Còn những gì luật 
pháp không đề cập đến thì tất nhiên là không có gì 
cần thiết. Nếu thích thì cứ học, cứ theo; bằng không 
thì thôi, cũng chẳng saol 


Tuy nhiên, bằng vào cảm tính, mỗi người chúng 
ta hẳn là đều đã có ít nhất cũng một lần thấy khó 
chịu hoặc “chướng tai gai mắt” vì tiếp xúc với một 
người sống “không đẹp”. Một bà sổn sổn ngồi nói 
huyên thuyên trong bàn tiệc cưới, chẳng cho ai mở 
lời, và mọi người cũng chẳng biết tránh đi đâu khác 
vì sợ mích lòng gia chủ... Hoặc một thính giả cùng 
nghe nhạc thính phòng mà cứ liên tục hắt hơi, khạc 
nhổ hoặc tuôn ra đủ thứ các tiếng động “cá nhân” 
chẳng kể øì đến sự tập trung thưởng thức của những 
người chung quanh... Những điều đó đều không có 
ghi trong luật pháp, không bị “chế tài” bởi bất cứ 
hình phạt nào, nhưng không ai có thể phủ nhận 
được sự khó chịu tất nhiên mà chúng gây ra cho mọi 
người khác. 

Như vậy, thực tế là luật pháp vẫn không làm sao 
chi phối hết mọi hành vi của một cá nhân để họ trở 
nên những người “sống đẹp”. Điều này vẫn phải cần 
đến ý thức tự giác học hỏi, rèn luyện của mỗi người, 


24 


(Sdm (0è ()(hưững ((giuuyên Các Šống 





và một nhận thức đúng đắn về mỗi hành vi của mình 
trong cộng đồng xã hội. Điều này cũng có nghĩa là 
vẫn cần phải có những nguyên tắc sống nhất định 
tổn tại, để theo đó mà giáo dục, rèn luyện nếu như 
muốn cho con cái được “nên người”. 


Nhưng vấn đề là những nguyên tắc như thế nên 
được tồn tại ở mức độ nào? Có những nguyên tắc 
không thể phủ nhận được tính khắt khe hoặc không 
hợp thời nữa của chúng, và vì thế bất cứ ai cũng có 
thể đồng ý là không nên tồn tại. Chẳng hạn như một 
phụ nữ bo bo giữ câu “xuất giá tùng phu” phải cúi 
đầu nhãn chịu chung sống với anh chồng sáng say 
chiều xỉn mà không có chút dấu hiệu cải hối nào. 
Hoặc một bậc cha mẹ nào đó cứ vn vào câu “cha mẹ 
đặt đâu con ngồi đớ” để ép gả con gái cho một người 
mà cô ta không hề thương yêu... Những điều này có 
lẽ miễn bàn. 

Nhưng cũng có những nguyên tắc vẫn còn giữ 
được tính thiết yếu, cần thiết trong đời sống mà 
không ai có thể phủ nhận được. Chẳng hạn như con 
cái nhất thiết phải tôn kính cha mẹ, hoặc học trò cũ 
phải tôn kính thầy cô giáo đã dạy mình trước đây... 
Bất kể địa vị xã hội của bản thân có leo cao đến đâu 
cũng không được lấy đó mà coi thường các vị ấy, 
cho dù hiện tại các vị có kém thua mình đến đâu đi 
chăng nữa. Một người không giữ được điều này thì 
dù có biết đến một vạn điều tỉnh vi, tế nhị khác nữa 
cũng chẳng thể xem là biết “sống đẹp”, vẫn bị xã hội 
xem như là chưa “nên người”. 


25 


ống đẹp giữa. dòng đời 





Bản thân tôi đã có lần tận mắt chứng kiến một 
trong những trường hợp này. Hồi đó tôi còn đi giảng 
dạy Anh ngữ ở một trường phổ thông. Mặc dù chỉ 
là một giáo viên hợp đồng, nhưng tôi vẫn được mời 
tham gia hội nghị xây dựng kế hoạch năm học vào 
đầu niên khoá. Sau hội nghị, tôi thấy một trong các 
giáo viên lớn tuổi có vẻ hơi khó chịu. Vốn chơi khá 
thân với vị này, tôi liền mượn cớ mang cho ông một 
ly nước ngọt để tiện hỏi riêng. Ông nhìn tôi rồi cười 
có vẻ chua chát, nói: “Anh xem, cái ông phó phòng 
hôm nay về dự hội nghị ấy, thậm chí chẳng thèm 
chào tôi một tiếng nữa. Ngày xưa nó đã từng học với 
tôi ba năm tiếp đấy.” 

Tôi hiểu tâm trạng của thầy, và càng hiểu rõ cái 
“không đẹp” của ông phó phòng “tuổi trẻ tài cao” kia. 
Hẳn là không ai trong chúng ta có thể đồng ý với một 
hành vi kiểu đó. 

Vấn đề là, giữa những nguyên tắc cần phải bỏ 
đi và những nguyên tắc không thể bỏ đi, còn có vô 
số những vấn đề không dễ nhất trí với nhau là cần 
thiết hay không cần thiết. Dưới góc nhìn của người 
này, một vấn đề có thể là cần thiết, với một người 
khác thì lại không. Và ngược lại. Như vậy, dựa vào 
đâu để chúng ta có thể xác định được những gì nên 
giữ và những gì không nên giữ? Chuyện nhỏ nhặt 
như việc ngoác miệng ra ngáp ở nơi công cộng, tuy có 
làm cho một số người cảm thấy khó chịu, nhưng lại 
cũng có những người khác cho là bình thường, chẳng 
có gì đáng kể! 


26 


(dư (0è ()(hừững ((giuuyên Các Šống 





Trong thời đại mà cái “tôi” của mỗi cá nhân được 
tôn trọng hơn bao giờ hết, và thậm chí là được cả 
pháp luật bảo vệ, thì sự khen chê của cộng đồng 
cũng ngày càng giảm thiểu đi đáng kể. Thiên hạ bây 
giờ tôn sùng chủ nghĩa “ba không” đối với hành vi 
của người khác: không quan tâm, không bình luận, 
không can thiệp. Bởi vậy, nếu như có ai đó có những 
hành vi “không đẹp” thì đó là chuyện của họ, miễn 
đừng vi phạm pháp luật thì thôi, can thiệp đến, 
khen chê để làm gì? Mà nếu thiên hạ đã thế thì việc 
gì mình phải quan tâm đến việc rèn luyện, chú ý 
từng hành vi nhỏ nhặt để mà chi? Quan điểm như 
thế cũng là một quan điểm có thể hiểu được trong 
bối cảnh thay đổi của thời hiện đại. 

Từ cách nghĩ như thế, một số người bắt đầu cho 
rằng những nguyên tắc ứng xử chi li, tỉ mỉ nếu đã 
không cần thiết, tất nhiên là chúng sẽ có tác dụng 
ngược lại. Trong thời buổi này, người ta chạy đua 
nhau với tốc độ phi thuyền, mọi việc làm đều hối 
hả và thời biểu trong ngày thì bao giờ cũng dư việc 
thiếu giờ. Nếu đã vậy, việc quan tâm thêm đến các 
chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống chẳng là một gánh 
nặng căng thẳng chồng chất thêm đó sao? Bản thân 
mình đã vậy, nói gì đến việc quan tâm dạy dỗ, rèn 
luyện cho con cá1? 

Theo một cách nghĩ khác, có người cho rằng sự 
tự do, thoải mái trong sinh hoạt của mỗi người là 
quan trọng hơn những phép tắc vốn lúc nào cũng 
phải quan tâm đến người khác. Bạn bè đi chơi với 


27 


ống đẹp giữa clòng đời 





nhau, thích ăn mặc gì, nói năng ra sao, cứ tự do theo 
ý mình chẳng dễ chịu hơn là cứ theo nguyên tắc này 
nguyên tắc nọ hay sao? Nếu ai cũng như ai, chẳng ai 
can thiệp đến a1 là được rồi, việc gì phải như thế này 
hay như thế khác cho thêm mệt óc? 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, mỗi khi tiếp xúc với bất 
cứ ai, nhất là lần đầu tiên, thì ấn tượng tốt hay xấu, 
tích cực hay tiêu cực, do những hành vi ứng xử, nói 
năng, hoặc thậm chí phong cách ăn mặc của người 
ấy tạo ra cho ta là điều không thể phủ nhận được. Vì 
thế, trong những chương về sau chúng ta sẽ trở lại 
vấn đề này. 


Nhận thức mới cho nguyên tắc cũ 


1) ể dạy dỗ cho con cái “nên người”, nghĩa là 
“biết ăn biết ở”, người xưa đã có rất nhiều 
hình thức giáo dục khác nhau. Một trong những 
hình thức tiêu biểu nhất, và có lẽ cũng là quan trọng 
nhất, là thông qua ca dao và tục ngữ. Những câu 
hát ru, những câu tục ngữ được dùng trong ngôn 
ngữ hàng ngày... ghi đậm nét vào những khối óc 
non nóớt của trẻ con, và hình thành nên một phong 
cách sống nhất định phù hợp với những chuẩn mực 
của cộng đồng. Ngoài ra, việc trực tiếp khen, chê, la 
rầy, quỏ trách, thậm chí là roi vọt, trừng phạt... của 
người lớn trong gia đình cũng có vai trò quan trọng 
và được mỗi người chúng ta ghi nhớ rất sâu đậm khi 
trưởng thành. Rất nhiều quan điểm sống hoặc thậm 


28 


(Sdm (0è ()(hừững ((giuuyên Các Šống 





chí phong cách sống, lời ăn tiếng nói... của chúng ta 
cũng được cha mẹ rèn đúc từ thuở bé. 


Tiếc thay, ngày nay có nhiều người không nhận 
rõ được tầm quan trọng của vấn đề này. Tôi có quen 
biết nhiều gia đình, vì cha mẹ có công ăn việc làm 
ổn định và thậm chí là rất tốt, nên các vị dành trọn 
thời gian cho công việc và giao phó con cái cho người 
khác, chẳng hạn như nhà trẻ, nhà trường... Tôi 
không phủ nhận khả năng giáo dục của những nơi 
như thế, nhưng loại bỏ yếu tố gia đình ra khỏi việc 
dạy dỗ con cái chắc chắn là một sai lầm. Nhiều năm 
sau, tôi tin chắc là các bậc cha mẹ này rồi sẽ hối tiếc 
vì không thể dùng những tiền bạc tích luỹ được của 
mình để làm thay đổi con cái nếu như chúng có điều 
gì đó không được như mong muốn. 


Vì vậy, nhận thức đúng về các nguyên tắc sống 
không chỉ có giá trị cho bản thân chúng ta, mà còn 
mang ý nghĩa giáo dục, trao truyền cho thế hệ kế 
tiếp. 

Tôi nhấn mạnh ở đây vấn đề nhận thức, bởi vì 
tôi cho rằng đó là điểm xuất phát và có tính cách chỉ 
phối quan trọng đối với những gì mà chúng ta sẽ tiếp 
tục trao đối. 


Khi bản thảo của tập sách này được viết xong 
lần đầu tiên và đang trong giai đoạn sửa chữa, tôi 
đã mang ra trao đổi với một số bạn bè để tranh thủ 
ý kiến đóng góp. Một số các bạn tôi cho rằng cụm 
từ “nguyên tắc sống” mà tôi dùng trong sách có vẻ 
quan trọng quá, nên thay bằng một cụm từ khác có 


29 


ống đẹp giữa. dòng đời 





ý nghĩa “nhẹ nhàng” hơn, chẳng hạn những cụm từ 
như phép lịch sự, nghi thức xã giao, thuật xử thế, 
cách ứng xử... 


Tôi cho rằng những cụm từ ấy quả đúng là đều 
chỉ đến cái mà tôi gọi là “nguyên tắc sống”, nhưng 
không có cụm từ nào trong đó có thể bao hàm được 
đầy đủ những ý nghĩa mà tôi muốn đề cập đến. Hơn 
thế nữa, sự “quan trọng” ở đây chính là dụng ý của 
tôi khi dùng từ, vì những điều được nói đến tuy có 
thể là rất nhỏ nhặt, vụn vặt, nhưng nếu nhận thức 
từ góc độ làm đẹp cho đời sống của mỗi cá nhân và 
cho toàn xã hội thì chúng không kém phần quan 
trọng chút nào so với những vấn đề khác mà chúng 
ta cho là quan trọng trong cuộc sống. 


Đây cũng chính là vấn đề nhận thức mà tôi vừa 
nói đến. Bởi vì nếu chúng ta nhận thức đúng được 
tầm quan trọng của những vấn đề nhỏ nhặt trong 
hành vi giao tiếp, ứng xử của mỗi cá nhân trong cộng 
đồng, thì chúng ta mới có thể thấy rằng việc tự mình 
rèn luyện hoặc dạy dỗ cho con cái những điều ấy 
không phải là những việc “phí thì giờ vô ích” như 
một số người vẫn nghĩ. 

Cũng trong vấn đề nhận thức, chúng ta đều biết 
rằng mỗi một vấn đề, một phát biểu... đôi khi có thể 
được hiểu theo nhiều cách khác nhau tuỳ theo nhận 
thức của mỗi người. Chẳng hạn như, nói về cách đối 
nhân xử thế, câu “Ở sao cho vừa lòng người” có thể 
được hiểu theo ít nhất là hai cách khác nhau. 


30 


(Sdm (Oè ()(hững ((giuuyên Các Šống 





“Ở sao cho vừa lòng người” có thể được hiểu là 
một lời cảnh giác, cần phải hết sức thận trọng trong 
giao tiếp để có thể giảm bớt tối đa sự đụng chạm, 
gây khó chịu cho người khác, bởi vì mỗi hành vi của 
chúng ta đều có thể dễ dàng bị một ai đó chê trách, 
không hài lòng. 

“Ở sao cho vừa lòng người” cũng có thể được hiểu 
theo nghĩa là “chín người mười ý”, thôi thì mặc kệ 
họ, hơi đâu mà quan tâm, bởi vì cho dù chúng ta có 
thận trọng đến đâu đi nữa, cũng chẳng thể nào làm 
hài lòng tất cả mọi người được kia mài! 


Hiểu theo cách nào, điều đó tuỳ thuộc vào nhận 
thức của mỗi người, và hệ quả như thế nào, cũng là 
chuyện mỗi người tự nhận biết lấy. 


Lấy một ví dụ khác, câu “Ở bầu thì tròn, ở ống 
thì dài” cũng có thể được hiểu theo ít nhất là hai 
cách khác nhau. “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” có 
thể được hiểu là hãy ứng xử phù hợp theo với từng 
hoàn cảnh, môi trường cụ thể chung quanh mình, 
bởi vì một hành động có thể là thích hợp trong hoàn 
cảnh này nhưng lại không thích hợp trong một hoàn 
cảnh khác, môi trường khác... “Ở bầu thì tròn, ở ống 
thì dài” cũng có thể được hiểu là phải biết chiều tuỳ, 
thay đổi cách sống tuỳ theo nơi mình đến, đừng cứng 
nhắc giữ theo những quan điểm hay cách sống của 
riêng mình... Hiểu theo cách nào, lại cũng là tuỳ 
theo nhận thức của mỗi người. 

Tất nhiên là sẽ chỉ có một cách hiểu đúng nếu 
như chỉ có một nhận thức đúng. 


J1 


ống đẹp giữa lòng đời 





**w* 


N=» nay ca dao, tục ngữ không còn giữ 
được vai trò như xưa kia nữa. Chẳng có 
mấy bà mẹ ru con bằng cách hát ca dao. Ngôn ngữ 
hàng ngày của lớp trẻ cũng hiếm khi dùng đến ca 


Ä 


dao, tục ngữ... Tuy có những nỗ lực nhất định để “giữ 
gìn bản sắc văn hoá dân tộc”, nhưng cũng chẳng làm 
sao giành lại được chỗ đứng của ca dao tục ngữ trong 
đời sống như trước kia. Âu đó cũng là lẽ tất nhiên 
khi chúng ta vươn đến một nhịp sống mới không còn 
êm ả như gió chiều đồng quê ngày cũ nữa. 

Mất đi một phương cách giáo dục hiệu quả như 
ca dao tục ngữ, vai trò của các bậc cha mẹ lại càng 
quan trọng, thiết yếu hơn trong việc giáo dục cách 
sống cho con cái. 


Nhưng cha mẹ ngày nay cũng không thể áp dụng 
lối giáo dục mạnh tay như ngày trước nữa. Con cái 
đã “văn minh” hơn nhiều, không thể quát tháo la 
mắng tuỳ tiện, càng không thể dùng đến roi vọt để 
nhắc nhở. Vấn đề ngày nay là phải tự mình có một 
nhận thức đúng đắn và dạy dỗ, rèn luyện con cái để 
chúng cũng có được một nhận thức đúng đắn. 


Như vậy, nguyên tắc sống ngày nay không còn là 
những nguyên tắc cứng nhắc như xưa kia, để người 
lớn có thể bắt trẻ con ghi nhớ nằm lòng rồi theo đó 
mà ứng xử. Mặt khác, sinh hoạt xã hội đã thay đổi 
theo chiều hướng ngày càng đa dạng, phong phú, 
những bối cảnh giao tiếp ngày càng mới mẻ, phức 


32 


(Sdm (0è ()(hừững ((giuuyên Các Šống 





tạp, nhiều khi chúng ta rơi vào những tình huống 
mà chắc chắn là cha mẹ chúng ta ngày trước chưa 
từng gặp phải. Và nếu vậy, thế hệ trước làm sao có 
thể chỉ dẫn cho thế hệ sau một cách cụ thể trong 
những trường hợp này. Do đó, chỉ có thể đưa ra 
những nguyên tắc chung, một nhận thức đúng về 
vấn đề, hơn là chỉ dạy tỉ mỉ từng sự việc mà vốn dĩ 
người dạy cũng như người học chẳng bao giờ đề cập 
được hết. 


Chính vì vậy, một người sống đẹp trong thời hiện 
đại này không cần phải là người am hiểu và thực 
hiện theo đầy đủ tất cả những phép lịch sự, cách 
xử thế... như hàng tá cuốn sách đã sưu tập và in 
ra. Hơn nữa, dù có muốn làm một người am hiểu 
theo cách đó vào thời này rõ ràng cũng không al có 
thể làm nổi, bởi có quá nhiều những yêu cầu ứng xử 
trong vô số tình huống mà không có sách vở nào đề 
cập cho đủ cả. 


Thay vì vậy, vấn đề quan trọng là nên tự rèn 
luyện cho mình một phong cách sống sao cho thích 
hợp, một nhận thức đúng đắn về thế nào là sống đẹp, 
để rồi từ đó quyết định việc phải ứng xử như thế 
nào trong từng tình huống cụ thể. Ngay cả những 
nguyên tắc dù đã có từ xưa nay, cũng vẫn cần phải 
được vận dụng bằng một nhận thức phù hợp với hiện 
tại thì mới có thể giúp chúng ta trở thành một người 
sống đẹp. 


**w* 


33 


đống đẹp giữa (lòng đời 





34 


- 
. 


Thế nào là sống đẹp với chính mình 


| hường thì người ta hay nói đến việc phải 

sống như thế nào với những người chung 
quanh ta, chẳng hạn như cung cách ứng xử trong gia 
đình, ngoài xã hội, ở nơi làm việc, nơi công cộng... 
Nhưng ít có ai lưu ý đến việc phải sống như thế nào 
với chính mình. Nhưng thực ra, đây mới chính là 
nền tảng để bắt đầu một cách sống đẹp. 


Ý tưởng này thật ra chẳng có gì mới mẻ, mà đã 
có từ xa xưa. Sự quên lãng của chúng ta cũng không 
có nghĩa là nó không còn đúng đắn, mà chỉ mang 
lại sự thiệt thòi cho chính chúng ta vì không thể 
nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo như bản chất 
thực sự của nó. Nhà Nho xưa vẫn thường nhắc câu 
“tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Thiên hạ 
ngày nay hẳn không mấy ai nghĩ đến chuyện “bình”, 
nhưng “tề gia, trị quốc” thì vẫn còn là những vấn đề 
luôn mang tính thời sự. Riêng về khoản “tu thân”, có 
vẻ như ngày nay người ta không còn quan tâm đến 
nhiều như trước kia. Ngày nay, chúng ta “học” rất 
nhiều nhưng “tu” rất ít. Bởi vậy, bằng cấp, tri thức 


35 


ống đẹp giữa clòng đời 





thì rất nhiều, đếm không hết, nhưng tìm được một 
người có phong cách đáng để ngưỡng mộ và học hỏi 
thì thật khó! 


Việc trang bị kiến thức cho bản thân là điều cần 
thiết. Thậm chí là cực kỳ cần thiết trong thời đại 
ngày nay, khi mà tri thức trở thành một trong các 
yếu tố nhất thiết phải có để kiếm sống. Tuy nhiên, 
có một kiến thức rộng không có nghĩa là đã thật sự 
“nên người”. Người xưa thường phân biệt hai yếu tố 
“tài” và “đức” để làm nên một con người hoàn thiện. 
Tài thì một phần nào đó có thể học để có được, nhưng 
đức thì chỉ có thể có được bằng cách biết “tu thân” mà 
thôi. Dù có đọc sách vở trăm ngàn quyển mà không 
biết hoặc không quan tâm đến việc tu thân thì vẫn 
không thể do đâu mà trở thành người “tài đức vẹn 
toàn” được. 


Chữ tu (iŸ) nguyên là một từ gốc Hán, có nghĩa 
là sửa. Sửa ở đây là sửa những điều sai trái. Con 
người sinh ra không biết có thể học cho biết, nhưng 
nếu muốn hoàn thiện chỉ có thể bằng một phương 
cách duy nhất là tự rèn luyện ý thức nhận lãnh trách 
nhiệm và sửa sai chính mình. Bởi vì hầu hết chúng 
ta sinh ra vốn là không hoàn thiện, là thường xuyên 
mắc phải sai lầm.!' Nhưng đồng thời, chúng ta a1 ai 
cũng sẵn có năng lực phục thiện, sửa chữa sai lầm 
để ngày càng tốt đẹp hơn. Việc tu thân có ý nghĩa 
quan trọng là như thế. 


1 Người Anh có câu cách ngôn rằng: To err is human - Lầm lỗi là 
(bản chất) con người. 


36 


ống 2p CGới tính /(hìt 





Nhưng “tu thân” thì lại có hiên hệ gì đến việc sống 
đẹp với chính mình? Bởi vì, tu thân cũng chính là 
một cách để sống đẹp với chính mình. Khi chúng ta 
cư xử tốt đẹp với người khác, chúng ta làm cho người 
ấy hài lòng, vui vẻ. Đổi lại, chúng ta cũng sẽ nhận 
được tình cảm hoặc sự kính trọng. Hoàn thiện bản 
thân để ngày càng tốt đẹp hơn là cách hiệu quả nhất 
để mang lại niềm vui cho chính mình, loại bỏ những 
mặc cảm thua kém hoặc tội lỗi... Đồng thời, nếu việc 
hoàn thiện bản thân của chúng ta được thực hiện có 
hiệu quả, chúng ta cũng nảy sinh một niềm tự hào 
chính đáng về bản thân. Hiểu theo cách này, hoàn 
thiện bản thân rõ ràng là một trong những cách để 
sống đẹp với chính mình. 


Nói cách khác, sống đẹp với chính mình có nghĩa 
là sống như thế nào để bản thân ngày càng hoàn 
thiện hơn, mang lại niềm vui sống và một tâm hồn 
hướng thượng. 

Chỉ khi nào tự thân chúng ta có một nếp sống 
hướng thượng, có một tâm hồn vui tươi, lành mạnh, 
chúng ta mới có thể thật sự trở thành một người 
sống đẹp giữa đời. 


Sống đẹp với chính mình 
Từ nhận thức về tầm quan trọng của việc hoàn 
thiện bản thân và tự hình thành niềm vui sống nội 


tại, chúng ta có thể nhận ra được nhiều phương 
thức để đạt đến điều đó. Mỗi người có thể có những 


bXi 


đống đẹp giữa. dòng đời 





môi trường, hoàn cảnh khác nhau, vì thế cũng sẽ có 
những cách vận dụng khác nhau. Tuy nhiên, trên 
nguyên tắc chung chúng ta vẫn có thể đồng ý với 
nhau một số nét cơ bản về những phương thức này. 


1. Giữ gìn và rèn luyện sức khoẻ 


Không có quyển sách nào nói về một nếp sống 
hạnh phúc mà lại không đề cập đến việc giữ gìn 
và rèn luyện sức khoẻ. Nói cách khác, đây là một 
nguyên tắc đã xưa cũ lắm rồi. Tuy nhiên, điều đó 
hoàn toàn không có nghĩa là nó không còn đúng đắn. 
Hơn thế nữa, khi đề cập đến nguyên tắc xưa cũ này, 
chúng ta hãy thử nhìn nhận nó bằng một nhận thức 
khác hơn đôi chút. 


Trước đây, chúng ta vẫn thường cho rằng việc giữ 
gìn và rèn luyện sức khoẻ là vì lợi ích của bản thân, 
gia đình và xã hội. Chúng ta luôn dễ dàng thấy được 
những lợi ích này mà không cần thiết phải có ai chỉ 
ra cặn kẽ, bởi vì những điều đó bao giờ cũng thể hiện 
rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng 
ta. Tuy nhiên, chúng ta ít khi nghĩ rằng phải giữ gìn 
và rèn luyện sức khoẻ như một trách nhiệm, một 
nghĩa vụ đối với chính bản thân mình. Nhận thức 
theo cách này, chúng ta sẽ thấy vấn đề thay đổi đi 
trong một số tình huống. 

Vì sao nói rằng việc giữ gìn và rèn luyện sức khoẻ 
là một trách nhiệm đối với chính bản thân mình? 
Bởi vì quả thật chúng ta không thể nào vui sống 
được nếu bản thân chúng ta không được khoẻ khoắn, 


38 


ống 2p CGới tính /(ìrt 





lành mạnh và ở trong những điều kiện sức khoẻ tốt. 
Và nếu điều đó rõ ràng là nền tảng cơ bản để mang 
lại cuộc sống hạnh phúc cho ta, tại sao chúng ta lại 
không có trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ nó? 


Khi chúng ta cần một người giúp việc, chúng ta 
luôn quan tâm đến các điều kiện làm việc của người 
ấy. Công ty chăm lo sức khoẻ cho công nhân, các ông 
chủ chia một phần lợi nhuận để bồi dưỡng thêm cho 
những người có đóng góp tích cực vào công việc... 
những điều đó đều là dấu hiệu của một nhận thức 
đúng đắn, có tỉnh thần trách nhiệm. Thậm chí luật 
lao động hiện nay đã đưa ra những điều kiện nhất 
định bắt buộc các chủ thuê phải thực hiện về việc 
chăm sóc sức khoẻ và đời sống cho công nhân. Hơn 
thế nữa, hiệu quả của nhận thức này trong việc nâng 
cao thêm năng suất làm việc có lẽ chúng ta cũng dễ 
dàng đồng ý. 


Thế nhưng với chính bản thân mình thì chúng 
ta lại rất thường không xem đó là một vấn đề trách 
nhiệm. Vì không là trách nhiệm, nên nhiều người 
chỉ xem việc giữ gìn và rèn luyện sức khoẻ là việc 
nên làm, thay vì là bắt buộc phải làm. Giữa hai cách 
nhận thức này rõ ràng là có sự khác biệt. 


Thử liên tưởng đến việc giáo dục nâng cao dân 
trí hay xoá nạn mù chữ. Nếu chúng ta chỉ mãi mãi 
hô hào, vận động đó là việc “nên làm”, liệu chúng 
ta có được một nước Việt như ngày hôm nay chăng? 
Bằng mọi biện pháp, chúng ta đã hướng nhận thức 
vấn đề đến chỗ “bắt buộc phải làm”, và nhờ đó mà có 


39 


đống đẹp giữa. dòng đời 





được sự chuyển mình kỳ diệu nhanh chóng của toàn 
xã hội. Không chỉ riêng ở nước ta, chính sách cưỡng 
bức giáo dục được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới 
cũng đều mang lại những kết quả tốt đẹp mà không 
mấy ai phải phàn nàn. 

Đôi khi tôi tự nghĩ, tại sao chúng ta không thể có 
những chính sách tương tự cho việc giữ gìn và rèn 
luyện sức khoẻ? Xét cho cùng thì sức khoẻ của mỗi 
cá nhân cũng là một trong những yếu tố quan trọng 
góp phần làm nên một đất nước hùng cường. Chẳng 
hạn, chúng ta hô hào, vận động tập thể dục, nhưng 
không bắt buộc. Chúng ta tuyên truyền bỏ thuốc lá, 
nhưng không cấm thuốc lá... Rõ ràng là về mặt nhận 
thức, chúng ta mới chỉ xem đó là những điều “nên 
làm” chứ chưa là điều “bắt buộc phải làm”. 

Tuy nhiên, đó là chuyện chung của toàn xã hội, 
không phải phạm vi bàn luận trong tập sách này. 
Vấn đề là ở chỗ, nếu chúng ta thực sự muốn trở thành 
người sống đẹp, đồng thời cũng có nghĩa là muốn có 
một cuộc sống hạnh phúc, thì tự thân chúng ta phải 
thay đổi nhận thức này trước đã. Hãy xem việc giữ 
gìn và rèn luyện sức khoẻ là một trách nhiệm phải 
làm, thay vì chỉ là một việc nên làm. 


Là một “động vật bậc cao” có ý chí, con người có 
khả năng nhận thức đầy đủ và điều chỉnh được mọi 
hành vi của bản thân mình. Điều này là một lợi thế, 
nhưng nếu chúng ta không có một nhận thức đúng 
đắn, cũng rất dễ sa vào chỗ đi ngược lại các bản năng 
tự nhiên. Chúng ta thường dễ nhìn thấy những lợi 


40 


ống 2p CGới (tu /hìrt 





ích trước mắt của sự làm việc quá độ, mà không nhìn 
xa hơn đến sự bất lợi của một sức khoẻ bị hao mòn. 


Khi chúng ta buộc những người khác làm việc 
quá sức vì mình, chúng ta sẽ bị chỉ trích, phê phán 
hoặc thậm chí phản đối. Nhưng khi chúng ta tự vắt 
kiệt sức lực của bản thân, chúng ta không chịu lắng 
nghe sự phản đối của chính mình. Chúng ta đối xử 
đẹp với mọi người, nhưng lại không sống đẹp với 
chính mình. 


Nếu bạn là người không mắc phải những sai lầm 
loại này, tôi thành thật chúc mừng bạn. Nhưng rất 
nhiều, rất nhiều người mà tôi quen biết đều thường 
xuyên hoặc thỉnh thoảng có sai lầm như thế. 


Ngay trong ngày hôm nay, hãy nghĩ lại xem bạn 
đã sống đẹp với chính mình về khía cạnh này hay 
chưa? Và nếu như cần phải thay đổi, tôi tin là bạn 
thừa biết sẽ phải làm gì. 


2. Đừng khắt khe với bản thân 


Khi có ai đó quanh ta phạm phải một sai lầm, 
ta thường cân nhắc rất lâu, rất kỹ lưỡng trước khi 
đưa ra một lời góp ý, chỉ trích hay phê phán. Ta làm 
như vậy vì ta có sự tôn trọng người ấy, ta cần suy 
nghĩ thật chín chắn xem đó có thực sự là một sai 
lầm hay chăng, và nếu quả đó là một sa1 lầm, thì có 
đến mức độ cần phải chỉ trích, phê phán hay chưa, 
hoặc sẽ phê phán đến mức độ nào... Sau đó, khi đã 
quyết định đưa ra lời chỉ trích hoặc phê phán ở mức 


4I 


ống đẹp giữa. dòng đời 





độ thích hợp, nếu người đó chịu thừa nhận lỗi lầm 
và hứa cố gắng sửa đối, chúng ta sẽ sẵn sàng vui vẻ 
bỏ qua mọi việc. 


Điều kỳ lạ là chúng ta thường không làm như 
thế với chính bản thân mình. Mỗi khi phạm phải 
một sai lầm, chúng ta thường suy nghĩ về sai lầm đó, 
và nếu có dẫn đến những thiệt hại nhất định cho bản 
thân hoặc người chung quanh, chúng ta càng ray rức 
nhiều hơn nữa. 


Biết tự trách mình là yếu tố cần thiết đầu tiên để 
tự hoàn thiện. Vấn đề là chúng ta thường hay đi đến 
chỗ quá khắt khe với bản thân mình. Nếu tự xét lại, 
đôi khi chúng ta sẽ nhận ra có rất nhiều trường hợp 
mà điều ấy không thực sự có lợi. 


Con người sinh ra vốn không có ai hoàn thiện. 
Và việc mắc phải lỗi lầm gần như là một chuyện tất 
nhiên xảy đến cho bất cứ ai. Có những lỗi lầm mang 
lại hậu quả có thể khắc phục được, cũng có những lỗi 
lầm nghiêm trọng mà hậu quả kéo dài rất lâu hoặc 
mãi mãi về sau. Bản thân người mắc lỗi cần nhận 
thức rõ mức độ sai lầm và nỗ lực khắc phục không 
để điều ấy xảy ra thêm lần nữa. Khi đã thực sự làm 
được như vậy, chúng ta cần tha thứ cho chính mình 
mà không cần thiết phải để cho mặc cảm tội lỗi đè 
nặng lên cuộc sống. 

Một nhà kinh doanh rất thành công được hỏi về 
bí quyết thành đạt của mình, ông ta nói: “Tôi mắc rất 
nhiều sai lầm, nhưng tôi không bao giờ mắc phải bất 
cứ sai lầm nào lần thứ hai.” Quả là một con người phi 


42 


ống 2p CGới (nu /(ìrt 





thường và rất xứng đáng để thành công. Bản thân 
tôi không được như vậy. Nhiều người trong chúng 
ta cũng không được như vậy. Chúng ta thường mắc 
phải cùng một sai lầm có khi đến năm bảy lần, thậm 
chí đến hàng chục lần hoặc nhiều hơn nữa trước khi 
có thể vĩnh viễn xoá bỏ được nó. Tuy nhiên, vấn đề là 
ở chỗ chúng ta tự nhận thức được sai lầm và quyết 
tâm khắc phục. Đừng đòi hỏi ở chính mình những gì 
mà mình không có khả năng làm được. Bởi vì như 
thế chỉ làm cho tâm hồn bạn trở nên ngày càng nặng 
nề hơn và đánh mất đi niềm vui sống. 


Khi còn đi học, ai trong chúng ta lại không mắc 
lỗi trong môn chính tả? Và những lỗi ấy có khi lập đi 
lập lại đến hàng trăm lần trong đời học sinh. Nhưng 
tôi chưa hề gặp một thầy cô giáo nào phàn nàn về 
điều đó. Điều mà quý vị đòi hỏi ở học sinh là sự tiến 
bộ, không phải là sự hoàn thiện tuyệt đối, vì quý vị 
biết rằng có muốn điều ấy cũng không thể nào có 
được. Quý vị sẵn sàng tha thứ cho tất cả những lỗi 
lầm đã mắc phải, và chỉ đòi hỏi ở học sinh một sự cố 
gắng để vươn lên. Nhiều người trong chúng ta cho 
đến nay vẫn còn mắc phải các lỗi chính tả đã từng 
phạm phải ở nhà trường. Làm sao chúng ta có thể 
đòi hỏi bản thân mình không bao giờ phạm sai lầm 
hoặc không bao giờ lập lại sai lầm? 

Nói như thế, không phải là chúng ta chấp nhận 
sự dễ dãi để rồi buông thả bản thân. Điều tôi muốn 
nói ở đây là, nếu bạn đã chân thành nhận lỗi và nỗ 
lực khắc phục - cho dù chưa chắc đã có thể khắc 


45 


đống đẹp giữa. dòng đời 





phục ngay trong một vài lần - hãy sẵn lòng tha thứ 
cho bản thân, giống như bạn đã sẵn sàng tha thứ 
cho người khác. Suy cho cùng, vì sao chúng ta lại có 
thể khắt khe với chính mình hơn là với người khác 
kia chứ? 


Tôi có một người bạn khá thành đạt về vật chất. 
Nhưng anh ta đến nay vẫn sống cô độc và rất ít nói, 
thậm chí có vẻ lầm lì, tránh tiếp xúc. Chơi với anh 
ta từ lâu nên tôi hiểu được nguyên nhân. Trước đây, 
vào thời thanh niên anh ta rất hoạt bát, vui tính. 
Lập gia đình một thời gian, anh sa vào nghiện ngập 
rượu chè. Người vợ hết lời khuyên can nhưng không 
kết quả. Cuối cùng, chịu hết nổi cô ta đã bỏ anh mà 
đi, sau đó kết hôn với một người khác. Chỉ đến lúc 
đó anh mới tỉnh ra và nhận rõ sai lầm của mình. 
Anh ôm ấp trong lòng sự hối tiếc không thôi và luôn 
tự trách mình. Nhiều năm trôi qua, anh tuyệt đối 
không bao giờ còn động đến một giọt rượu nào, dù 
là trong giao tế. Tuy nhiên, anh vẫn không quên 
chuyện cũ và không chịu tìm hiểu kết bạn với bất cứ 
triệt ni khác. 


Sự khắt khe như thế với bản thân rõ ràng là một 
điều vô ích. Sai lầm của anh quả là đã dẫn đến một 
hậu quả vĩnh viễn không sao thay đổi, nếu xét theo 
góc độ sự tan vỡ của hôn nhân. Nhưng biết hối tiếc 
và cải hối là một hành động tốt xứng đáng để được 
tha thứ. Người vợ cũ của anh ta, tuy không thể nào 
trở lại cùng anh, nhưng tôi tin là cũng không còn 
oán trách gì anh nếu thấy anh đã thật sự thay đổi 


44 


ống 2p CGới (tu /(ìrt 





khác xưa. Và nếu như người khác có thể tha thứ cho 
ta, thì tại sao chúng ta lại phải khắt khe quá đáng 
với chính mình? Chỉ cần anh nhận thức khác đi, tôi 
tin là anh thừa sức tìm lại được một cuộc sống hạnh 
phúc mới, không cần thiết phải tự đày đoạ mình 
trong sự hối tiếc, ân hận mãi mãi như thế. Xét cho 
cùng, anh có thể đã trở nên một người thành đạt và 
tốt bụng với mọi người chung quanh, nhưng ngược 
lại đã hoàn toàn không sống đẹp với chính mình. 


Trong việc ứng xử với người khác, chúng ta 
thường cố gắng để có thể tỏ rõ ra sự khoan dung, 
độ lượng của mình, thậm chí là hơn cả mức thật có. 
- (Bạn có bao giờ đã từng nói lời tha thứ khi trong 
lòng vẫn còn đôi chút giận dỗi? Tôi thì có đấy.) Và 
quả thật đó là một cách ứng xử đẹp, vì nó mang 
đến sự hài hoà, đoàn kết hơn trong cộng đồng. Thế 
nhưng khi cần phải phán xét chính mình thì chúng 
ta không giữ cùng một cách nghĩ như thế. 


Nếu bạn muốn trở thành một người sống đẹp 
trong cuộc đời, trước hết hãy sống đẹp với chính 
mình. Hãy thể hiện điều đó bằng cách khoan dung, 
độ lượng với bản thân mình. Nỗ lực tối đa để khắc 
phục sai lầm, nhưng đừng quá khắt khe với chính 
bản thân mình quá mức cần thiết. 


3. Chiến thắng những ham muốn 


Nếu bạn là một tu sĩ đã quên đời để bước vào 
cuộc sống tâm linh, bạn không cần phải đọc phần 
này. Bởi vì hầu hết các tôn giáo đều dành nhiều lời 


45 


ống đẹp giữa dòng đời 





+ 3 


khuyên cho việc “thiểu dục tri túc” như một tiền đề 
để tiến đến đời sống giải thoát tâm lĩnh. 

Tuy nhiên, nếu bạn cũng như tôi, cũng đang hụp 
lặn trong chốn trần gian đầy ô trược này, có lẽ những 
điều sau đây sẽ có phần nào đó đáng để chúng ta 
cùng trao đổi. 


Tôi không phê phán lòng ham muốn. Ngược lại, 
tôi cho rằng đó là động lực để thúc đẩy sự tôn tại và 
phát triển của loài người. Thử tưởng tượng một ngày 
nào đó bạn cảm thấy không có gì để ham muốn trong 
cuộc sống này - không thiết ăn ngon, không cần mặc 
đẹp, không mong muốn có được bất cứ điều gì... Tôi 
tự hỏi không biết là bạn có thể nào vui sống trong 
một tâm trạng như thế hay không? 


Nhưng trong cuộc sống trần tục này của chúng 
ta, không phải sự ham muốn nào cũng giống như 
nhau, cũng có tác dụng như nhau. Có những ham 
muốn giúp ta phát triển ngày càng tốt hơn, nhưng 
lại có những ham muốn chỉ lôi kéo ta đi sâu vào chỗ 
tôi tàn, đoạ lạc. Ham muốn tri thức, thanh danh, 
thậm chí là vật chất của cải một cách chính đáng... 
có thể xem là những động lực tích cực. Ham muốn 
chè rượu, cờ bạc, vui chơi quá độ... có thể xem là 
những nguyên nhân sa đoaạ. Ỏ đây chúng ta không 
làm công việc liệt kê phân loại, nhưng chỉ đề cập một 
cách khái quát để có thể thấy được sự khác biệt giữa 
hai loại ham muốn khác nhau này. 


Lòng ham muốn là một trong những bản năng 
của con người. Ngay từ thuở sơ sinh, vừa ra khỏi 


46 


ống 2p CGới (nu /hìrt 





lòng mẹ, chúng ta đã có những ham muốn đơn giản 
tự nhiên theo bản năng để tôn tại. Lớn lên, chúng ta 
ngày càng có nhiều ham muốn hơn. Và điều không 
may là bản năng chúng ta không tự phân biệt được 
những ham muốn tích cực và tiêu cực. Chúng ta cần 
học hỏi, cần có một tri thức nhất định, một nhận 
thức đúng đắn mới có thể phân biệt được chúng. 


Mặt khác, có những ham muốn là tích cực ở một 
mức độ nào đó, nhưng lại trở thành tiêu cực khi vượt 
quá giới hạn thích hợp của nó. Như vậy, ngoài việc 
phân biệt những ham muốn tích cực hoặc tiêu cực, 
chúng ta còn cần phải chế ngự được lòng ham muốn 
của mình ở một mức độ thích hợp. 

Điều có thể nói là phổ biến ở hầu hết mọi người 
là chúng ta ham muốn theo bản năng, nhưng lại chỉ 
có thể chế ngự được lòng ham muốn thông qua sự nỗ 
lực của tự thân. Nói cách khác, không al tự nhiên có 
được năng lực ấy, mà cần phải học tập, rèn luyện, 
thậm chí là tu dưỡng để có thể đạt đến. 

Người xưa nói: “Thắng được người khác là có trí, 
thắng được chính mình mới là mạnh mẽ.”' Chế ngự 
ham muốn, đó là thắng được chính mình. Chỉ có chế 
ngự được ham muốn thì bạn mới có thể hé mở được 
cánh cửa bước vào một cuộc sống hạnh phúc. 

Chúng ta không phải là những người đầu tiên 
nghĩ đến hay nêu ra điều này. Lại vẫn là chuyện cũ 
từ ngàn năm trước. Lão Tử xưa đã từng dạy người 


1 Thắng nhân giả trí, tự thắng giả cường. 


47 


ống đẹp giữa. dòng đời 





“bớt ham muốn, biết đủ”! để có thể đến gần với đạo. 
Chúng ta không dám mong cầu đạt đạo hay trở 
thành thánh nhân, nhưng muốn sống hạnh phúc tất 
yếu phải thấy rõ và chế ngự được những ham muốn 
của chính mình. 


Nếu như những ham muốn chính đáng có thể 
thúc đẩy chúng ta luôn sống vươn lên, thì những 
ham muốn tiêu cực là nguyên nhân trực tiếp cũng 
như gián tiếp cho hầu hết những khổ đau trong cuộc 
đời. Phật giáo dạy rằng lòng ham muốn? là cội nguồn 
của đau khổ. Trong cuộc sống trần tục này, chúng ta 
đương nhiên chấp nhận một phần nào đó những khổ 
đau tất nhiên phải có, nhưng phần lớn những nỗi 
đau khổ của chúng ta có thể được giảm thiểu đi nếu 
ta biết chế ngự những ham muốn của mình. 


Rất nhiều khi chúng ta có đủ hiểu biết để thấy 
được những ham muốn nào cần phải từ bỏ, nhưng 
điều quan trọng hơn, khó làm hơn là có đủ sức mạnh 
ý chí để từ bỏ nó. Tôi đã gặp nhiều bác sĩ khuyên 
bệnh nhân đừng hút thuốc, nhưng bản thân không 
sao từ bỏ nổi sự ham muốn này. Những người nghiện 
rượu, say mê cờ bạc... lại càng khó khăn trầm trọng 
hơn nữa. 

Một anh bạn tôi hay nói đùa rằng: “Bỏ thuốc lá 
có gì là khó, mỗi năm tôi đều làm điều đó đến năm 
bảy lần.” Ấy là vì chẳng có lần nào anh ta thành 
công, thực sự bỏ thuốc được cả! Vì thế mà nói đùa 
1 Thiểu dục tri túc. 


? Chữ thường dùng trong Phật giáo là “tham dục”. 


48 


ống 2p CGới tít /(hìt 





một cách chua chát để tự khoả lấp đi sự yếu đuối của 
mình. Điều này cho thấy việc tự thắng được những 
ham muốn của chính mình thật không phải chuyện 
dễ dàng. 


Tuy không dễ dàng, nhưng điều này thực sự là 
có thể làm được, nếu chúng ta đủ quyết tâm, ý chí. 
Trong thực tế, nhiều người nghiện ma tuý đã có thể 
vượt qua để quay lại với cuộc sống bình thường. Tất 
nhiên là cũng rất cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài, 
nhưng bản thân những người ấy cũng nêu lên một 
tấm gương nỗ lực rất đáng khen. 


Lòng ham muốn gây đau khổ cho chúng ta theo 
nhiều cách. Thường là chúng ta phải vất vả để chạy 
đua theo những ham muốn của mình, trong khi nhu 
cầu thiết yếu thực tế có thể là không cần thiết. Hơn 
thế nữa, một khi không đạt được điều ham muốn, 
bản thân ta lại rơi vào sự khổ sở, dằn vặt. Cuộc sống 
vốn dĩ có rất nhiều điều tươi đẹp, nhưng một khi 
chúng ta đã đầu hàng trước những ham muốn của 
bản thân, chúng ta thường không còn có khả năng 
để cảm nhận được những điều tươi đẹp ấy. 


Buông thả sự ham muốn của mình chẳng khác 
nào người làm vườn bỏ mặc cỏ dại. Bao nhiêu phẩm 
chất tốt đẹp của chúng ta đều sẽ không có điều kiện 
để phát triển. Nếu một người làm vườn như thế là 
vô trách nhiệm, thì một người không chế ngự được 
những ham muốn của bản thân cũng chính là đã 
không sống đẹp với chính mình. 


49 


ống đẹp giữa dòng đời 





Nếu bạn đã biết chế ngự những ham muốn của 
mình, tôi xin thành thật chúc mừng bạn. Nếu chưa, 
ngay từ hôm nay xin hãy thử sức xem! 


4, Đừng tự dối mình 


Khi chúng ta thường hay nói dối với người khác, 
tự thân chúng ta tất nhiên là biết rõ thói xấu này. 
Bằng không, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có người 
nhắc nhở cho ta biết. 


Nhưng nếu chúng ta tự dối chính mình, đôi khi 
thật khó để nhận ra, và càng không có ai để nhắc 
nhở cho ta biết. Vì thế, nó dễ dàng trở thành một 
thói xấu ăn sâu vào tận trong xương tuỷ. 


Chúng ta rất ít khi chịu nhìn nhận năng lực hạn 
chế thực sự của mình. Nếu chúng ta thất bại, thường 
có đến hàng tá lý do được đưa ra ngay để chứng minh 
rằng ta hoàn toàn có thể làm được, chỉ vì thế này, thế 
nọ... mà thất bại đó thôi. Nếu việc này xảy ra lần 
đầu tiên, ta có thể tự biết rằng mình đang nói dối, và 
chỉ mong rằng những người khác tin theo như thế để 
mình không bị chê trách. 


Thật không may nếu như những lý do chúng ta 
đưa ra liền được tất cả mọi người tin theo. Trong 
trường hợp đó, ta thường bắt đầu dấy lên tâm lý 
hoang mang, phải chăng những điều mình nói là 
đúng thật? Và nếu nhiều lần như thế xảy ra, ta sẽ 
không còn biết rằng mình nói dối nữa. Ngay khi có 
điều gì đó lầm lỗi, ta sẽ có thói quen đưa ra ngay 


50 


ống 2p CGới (tít /(ìt 





hàng loạt lý do để biện minh. Và điều tổi tệ nhất 
ở đây là, mặc dù chúng được đưa ra một cách dối 
trá nhưng chính bản thân ta cũng cố tin rằng đó là 
đúng thật. Chúng ta không còn dừng ở mức độ biện 
minh với người khác, mà là đang đưa ra những lý do 
không thật để dối gạt chính mình. 


Người nào hình thành một thói quen xấu như 
vậy là đã tự xoá bỏ con đường đi lên của bản thân 
mình. Sẽ rất khó khăn để họ chịu thừa nhận sai lầm 
và sửa chữa. 


Đôi khi chúng ta buồn hoặc vui nhưng có những 
lý do để không muốn bộc lộ cho người khác biết. 
Chúng ta thường cố tạo một vẻ ngoài khác với tâm 
trạng thật của mình. Trong những lần đầu tiên, ta 
dễ dàng ý thức được sự nguy tạo ấy, nhưng lâu dần, 
chúng ta hình thành thói quen ức chế tâm lý. Nhiều 
người mắc phải thói quen này mà không tự biết được. 
Trong trường hợp đó, tâm lý của họ thường nặng nề, 
không thoải mái và ít khi có được sự vui tươi, thanh 
thân. 


Không có gì quan trọng bằng niềm vui sống tự 
nhiên, nếu chúng ta đã từng biết được thế nào là một 
cuộc sống hạnh phúc. Những lý do thúc đẩy chúng 
ta hình thành thói quen che giấu tâm trạng thật của 
mình không bao giờ thực sự đáng để trả giá bằng 
những tai hại do chúng mang lại. Nhiều chuyên gia 
tâm lý vẫn khuyên người ta nên bộc lộ tất cả những 
tâm trạng của mình, thay vì là che giấu chúng. 


BI 


đống đẹp giữa. dòng đời 





Nếu bạn muốn có một nếp sống đẹp, trước tiên 
hãy sống đẹp với chính mình bằng sự thành thật 
với bản thân. Có thể là chúng ta chưa hoàn thiện về 
nhiều phương diện nào đó, nhưng chỉ riêng sự chân 
thật với chính mình bao giờ cũng là một khởi đầu tốt 
đẹp cho sự hoàn thiện sau đó. 


ð. Dành thời gian cho chính mình 


Trong thời đại này, hầu hết chúng ta đều phải 
có thời biểu làm việc. Bởi vì khối lượng công việc 
thường bao giờ cũng nhiều hơn thời gian mà ta có, 
nên việc sắp xếp, tổ chức công việc theo thời biểu sẽ 
giúp chúng ta chọn lựa được những việc nên làm để 
tập trung làm trước, và tạm thời gác lại những việc 
chưa cần thiết. 


Vấn để là trong thời biểu của mỗi chúng ta thường 
không có khoảng nào được dành ra cho chính mình. 
Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì với hầu hết chúng ta 
thì khái niệm về việc dành thời gian cho chính mình 
có vẻ như khá xa lạ và khó hiểu. 


Tuy nhiên, nếu chúng ta suy nghĩ lại vấn đề, 
chúng ta có thể tự thấy được sự vô lý của chính mình. 

Với sự quý giá của thời gian trong thời đại ngày 
nay, chúng ta thường tính toán, cân nhắc rất kỹ việc 
dùng từng khoản thời gian vào việc gì. Ngay cả thời 
gian nghỉ ngơi, giải trí... cũng cần phải được tính 
toán trước. Nhưng nếu như công việc, gia đình, bạn 
bè, xã hội... đều được chia sẻ một phần nhất định nào 


52 


ống 2p CGới (nu /ìrt 





đó trong quỹ thời gian của chúng ta, thì tại sao bản 
thân chúng ta lại không được dành cho một phần 
thời gian thích đáng? 


Chúng ta thường bị cuốn hút vào các yêu cầu của 
công việc, những nhu cầu tất yếu của gia đình, bản 
thân... Và những gì chúng ta đạt được chẳng bao 
giờ bằng hoặc vượt hơn những gì ta mong muốn. Vì 
thế, ta phải liên tục cố gắng và cố gắng... Không chỉ 
là sự nỗ lực làm việc tích cực hơn, hiệu quả hơn... 
mà chúng ta cũng thường phải mất thêm nhiều thời 
gian hơn. 


Trong những điều kiện như thế, chúng ta rất ít 
khi nghĩ lại về chính bản thân mình. Nhưng thật 
ra, là một con người, chúng ta không thể duy trì mãi 
mãi các điều kiện thể lực cũng như tỉnh thần nếu 
như không có sự khôi phục hợp lý sau một thời gian 
làm việc nhất định. Vì thế, nếu chúng ta cho rằng 
việc cắt xén đi khoản thời gian cho chính mình là có 
lợi, chúng ta đã sai lầm. 


Bạn có thể lý luận rằng, ít ra thì khi mệt mỏi tôi 
đã nghỉ ngơi, hoặc thỉnh thoảng tôi cũng có dành 
thời gian giải trí... Đó cũng là thời gian dành cho 
chính mình rồi chứ gì! 

Vâng, đúng vậy. Nhưng thường thì những khoản 
thời gian ấy là do cơ thể bạn ... đòi hỏi mà có được, 
không phải được bạn dành cho một cách “tự nguyện”. 
Mà giữa hai việc này vốn có sự khác biệt nhau. Hơn 
thế nữa, việc dành thời gian cho chính mình không 


53 


ống đẹp giữa dòng đời 





chỉ giới hạn ở việc nghỉ ngơi mà còn mang nhiều ý 
nghĩa sâu xa khác nữa. 

Nếu bạn nghỉ làm việc một ngày chỉ vì không sao 
làm việc được nữa, điều đó không có nghĩa là bạn 
biết dành thời gian cho chính mình. Người phương 
Tây có câu ngạn ngữ là “Hãy nghỉ ngơi khi còn chưa 
mệt mỏi.” Bạn có thể so sánh để thấy được sự khác 
biệt ở đây. 

Chúng ta nỗ lực làm việc, xét cho cùng cũng chỉ 
là nhắm đến một cuộc sống vui tươi hạnh phúc cho 
chính mình và cho những người chung quanh. Nhưng 
những thành quả vật chất mà ta đạt được bằng sự 
lao động quên mình thường là chỉ cần nhưng chưa 
đủ cho một cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta còn phải 
biết sống nữa. Và một trong những biểu hiện của sự 
“biết sống” chính là biết dành thời gian cho chính 
mình. Điều này thật ra là hợp lý, công bằng và cần 
thiết. 

Cách đây mấy năm, khi tôi lao vào gia1 đoạn cuối 
của việc biên soạn bộ Từ điển Báo chí Anh Việt, 1 tôi 
cũng đã mắc phải sai lầm mà chúng ta đang đề cập ở 
đây. Lúc đó, tôi làm việc hầu như liên tục mà không 
còn tính bằng giờ giấc nữa. Suốt ngày căng thẳng 
với hàng đống tư liệu vây quanh, tôi không còn cảm 
thấy một nhu cầu nào khác ngoài làm việc và làm 
việc... 


1 Từ điển Báo chí Anh Việt - Nguyễn Minh Tiến, NXB Thông Tấn, 
Hà Nội, 2002. 


54 


ống 2p CGới (tu /(ìrt 





Mặc dù không có những ảnh hưởng tức thời 
trong gia1 đoạn ấy, nhưng chỉ ít lâu sau tỉnh thần tôi 
sa sút nặng nề. Những niềm vui đơn giản trong cuộc 
sống trước đây dường như bỗng nhiên biến mất. Tôi 
không còn giữ được sự vui tươi thoải mái mà trước 
đây vốn gần như là bản chất tự nhiên của mình. 


Thật may mắn là tôi đã nhanh chóng nhận ra 
điều đó. Và chỉ cần một thời gian ngắn với những 
điều chỉnh thích hợp trong công việc, tôi đã lấy lại 
ngay được nếp sống vui tươi ngày trước. Từ đó đến 
nay, điều này đã trở thành một bài học vô giá trong 
cuộc sống của tôi. 


Việc dành thời gian cho chính mình không chỉ là 
để nghỉ ngơi, như tôi đã nói. Bạn cần xem đó là một 
nhu cầu hợp lý và công bằng mà bạn phải dành ra 
nếu muốn sống đẹp với chính bản thân mình. 


Có vẻ như trừu tượng, nhưng nếu bạn thực sự 
trải qua những gì mà bản thân tôi đã làm, bạn sẽ 
thấy những điều được trình bày ở đây là hoàn toàn 
chính xác. 


Bằng vào quỹ thời gian cụ thể của mình, bạn hãy 
dành ra một thời gian hợp lý nhất định cho riêng 
mình. Và vì đó là một nhu cầu hợp lý và công bằng 
đối với bản thân, nên chính bạn cũng không bao giờ 
được phép đưa ra bất cứ lý do gì để xâm phạm vào 
khoản thời gian đó. 

Khi đã xác định như thế rồi, bạn sẽ sử dụng thời 
gian dành cho chính mình như thế nào? Điều đó tuỳ 
thuộc sở thích và những nhu cầu riêng tư của bạn, 


55 


ống đẹp giữa. dòng đời 





nhưng chỉ cần bạn phân biệt được mục đích của việc 
sử dụng khoản thời gian này là cho chính bạn chứ 
không phải vì bất kỳ ai khác. 

Một số người không khỏi cho đây là một điều có 
phần ích kỷ. Riêng tôi không nghĩ thế. Hãy làm một 
sự so sánh nhỏ. Nếu thời gian bạn dành cho chính 
mình là quá nhiều so với thời gian dành cho công 
việc, gia đình, xã hội... Điều đó quả là ích kỷ. Nhưng 
nếu bạn đã xác định được một tỷ lệ hợp lý, thì đó chỉ 
là một sự sòng phẳng, công bằng mà thôi. 


Thời gian dành cho chính mình nhằm khôi phục 
lại năng lực thể chất cũng như tinh thần. Vì thế, bạn 
có thể dành để nghỉ ngơi, chơi thể thao, giải trí theo 
sở thích... và đôi khi là chẳng làm gì cả. 

Bạn cũng có thể khéo léo dành thời gian cho 
chính mình bằng những cách thức mà không phải 
mất quá nhiều thời gian cho công việc. Buổi chiều, 
trên đường về nhà sau giờ làm việc, bạn có thể dừng 
lại ở một nơi nào đó vắng vẻ thích hợp, hoặc có thể 
là khi đã về gần đến nhà, và dành ra chừng năm ba 
phút để ngắm cảnh đẹp thiên nhiên hoặc đơn giản 
chỉ là những sinh hoạt cuối ngày trên một đường 
phố. Hãy buông bỏ tất cả lo toan suy nghĩ trong giây 
phút ấy, và nở một nụ cười với chính mình vì đã vượt 
qua được một ngày với tất cả những khó khăn bận 
rộn. Chỉ mấy phút thôi, nhưng tâm trạng của bạn 
khi bước về nhà sẽ thay đổi rất nhiều theo hướng 
tích cực hơn. Chỉ cần tập thành thói quen này trong 
một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy mình không hề lãng 
phí thời gian chút nào cả. 


56 


ống 2p CGới tít /(ìt 





Bạn cũng có thể dành thời gian để theo học 
một khoá học nào đó mà hoàn toàn không nhằm mục 
đích gì cả. Điều này khác hẳn với những khoá học 
căng thẳng mà bạn thường tự xác định cho mình 
một mục tiêu ngay từ khi bắt đầu theo học. Phụ nữ 
có thể học cắm hoa, nấu ăn, may thêu... Nam giới có 
thể chọn học thêm một ngoại ngữ nào đó, hoặc tham 
gia một câu lạc bộ thích hợp với mình... Khoản thời 
gian này sẽ xoa dịu đi những căng thẳng trong đầu 
óc bạn sau nhiều giờ làm việc. Và hơn thế nữa, nó có 
thể mang lại cho bạn một niềm say mê lành mạnh 
hoặc những kiến thức bổ ích giúp bạn có một nhận 
thức tốt hơn về cuộc sống. 


Một số người học tọa thiền ở nhà hoặc tham gia 
các lớp dạy thiền ở các chùa. Ngày nay thiền không 
còn chỉ mang ý nghĩa thuần tuý tín ngưỡng nữa mà 
đã trở thành một khoa học được nhiều người thừa 
nhận là có thể giúp mang lại một cuộc sống nhẹ 
nhàng, thanh thản. Dành một ít thời gian cho việc 
tập tọa thiền cũng là một quyết định khôn ngoan 
có thể mang lại cho bạn nhiều chuyển biến tích cực 
trong cuộc sống. 


Sử dụng thời gian cho chính mình như thế nào 
cũng có thể là do hoàn cảnh riêng và sự vận dụng 
sáng tạo của mỗi người. Tuy nhiên, việc dành một 
khoản thời gian cho chính mình là điều hợp lý nên 
làm. Suy cho cùng, làm sao bạn có thể sống đẹp với 
tất cả mọi người nhưng lại không đối xử công bằng 
với chính bản thân mình kia chứ? 


57 


ống đẹp giữa dòng đời 





6. Vấn đề ăn uống 


Ăn uống là một trong những vấn đề rất quan 
trọng trong cuộc sống. Điều đó không chỉ ở giới hạn là 
một nhu cầu dinh dưỡng để cho cơ thể tổn tại. Người 
Anh có câu cách ngôn rằng: “Chúng ta là những gì 
chúng ta ăn vào.”! Trong nền văn hoá phương Đông, 
việc ăn uống (ẩm thực) cũng đóng một vai trò quan 
trọng. Thậm chí trong y học cổ truyền, món ăn thức 
uống được xem như một trong các yếu tố gây ra bệnh 
hoặc cũng có thể dùng để trị bệnh. 


Trong giao tiếp, chúng ta cũng thường dùng việc 
ăn uống như một phương tiện hiệu quả. Bàn công 
việc làm ăn qua một bữa ăn trưa đôi khi hiệu quả 
hơn là tại văn phòng. Một bữa tiệc nhẹ để cảm ơn ai 
đó đôi khi thân mật và có giá trị hơn là một khoản 
tiền thù lao. Cách giới thiệu tốt nhất để hai người 
chưa quen biết làm quen với nhau là mời cả hai cùng 
đến ăn cơm thân mật vào một dịp thuận tiện... Và 
rất nhiều dịp khác mà chúng ta cần dùng đến việc 
ăn uống như một công cụ trong giao tiếp. 

Khi chúng ta mời ai ăn uống, chúng ta thường 
phải chú ý nhiều đến món ăn. Ăn món gì cho thích 
hợp, vừa túi tiền mà vẫn ngon miệng, tạo được ấn 
tượng tốt cho người được mời... Nhưng sự quan 
tâm tương tự như thế đối với bản thân chúng ta lại 
thường là rất ít. 


Tại sao chúng ta không có thói quen quan tâm 


1 You are what you eat. 


58 


ống 2p CGới (nu /(ìrứt 





đến những gì mình ăn vào? Thông thường, chúng ta 
cho đó là việc quá bình thường, có thể làm theo bản 
năng, không cần chú ý nhiều. Thực tế đã chứng minh 
khác hẳn. Người vợ nào có hiểu biết đầy đủ và quan 
tâm chọn lựa tốt những món ăn thức uống, thường 
cũng chính là những người vợ dễ mang lại hạnh phúc 
trong gia đình nhất. Điều đó cũng dễ hiểu. Bởi vì tiết 
kiệm ngân sách và đảm bảo sức khoẻ của cả gia đình 
thông qua việc ăn uống là những yếu tố quan trọng 
góp phần làm tốt đẹp hơn cho cuộc sống gia đình. 


Trỏ lại vấn đề chúng ta đang bàn. Nếu chúng ta 
chỉ chọn lựa việc ăn uống theo bản năng, nhiều khi 
điều đó đưa tới những vấn đề. Bởi vì, thật không may 
là bản năng chúng ta không phải bao giờ cũng đúng. 
Những món ăn mà bạn cho là ngon miệng nhất chưa 
chắc là những món ăn tốt nhất cho sức khoẻ của bạn, 
và ngược lại. 


Nhiều món ăn gây hại cho sức khoẻ vẫn được 
chúng ta thường xuyên sử dụng. Chúng ta làm như 
thế thật là bất công với chính mình, bởi vì cơ thể 
chúng ta xứng đáng nhận được sự quan tâm thích 
đáng, thậm chí là phải hơn cả sự quan tâm mà chúng 
ta thường dành cho người khác. Nếu bạn chờ đến khi 
cơ thể bạn thực sự phải lên tiếng phản đối, e rằng 
điều đó sẽ là quá muộn. 

Trong xã hội phương Tây ngày nay, người ta đã 
nhận ra điều này. Các chế độ “ăn kiêng” đang phát 
triển trở thành một phong trào trong toàn xã hội. 
Người ta đã hiểu ra tầm quan trọng của việc chú ý 


59 


đống đẹp giữa dòng đời 





đến các món ăn thức uống hàng ngày cho chính bản 
thân mình. Việc ăn chay chẳng hạn, đã không còn 
là thuần tuý vì lý do tín ngưỡng nữa mà được nhiều 
người tuân thủ vì lý do sức khoẻ. 


Khi chúng ta không chọn lựa thích đáng các món 
ăn thức uống, chúng ta hành hạ cơ thể mình thường 
xuyên vì phải chống chọi lại với nhiều độc tố hoặc 
những món khó tiêu hoá, không thích hợp... Thậm 
chí ngay cả sự thiếu điều độ trong ăn uống, quá 
nhiều hoặc quá ít, quá sớm hoặc quá muộn... đều là 
những hình phạt mà cơ thể chúng ta phải âm thầm 
chịu đựng. 


Vì thế, bạn nhất thiết phải có những kiến thức 
tối thiểu về ăn uống và một sự quan tâm thích đáng 
đối với việc ăn uống của chính mình. Điều đó là một 
trong những yếu tố cần thiết khi bạn muốn sống đẹp 
với chính mình. 

Bạn có biết sau mỗi lần bạn uống rượu bia say 
xỉn, cơ thể bạn đã phải chịu đựng đến mức nào 
không? Cảm giác mệt mỏi rã rời lẽ ra là một dấu 
hiệu phản đối cần được chú ý, nhưng lại thường bị 
phót lờ đi xem như một chuyện rất... bình thường. 
Và vì thế lại thường xuyên tiếp diễn. 


Ngay cả tác hại của việc hút thuốc lá cũng không 
còn xa lạ gì với chúng ta ngày nay, nhưng con số 
những người hút thuốc lá vẫn còn là rất đáng lo ngại! 
Với mỗi một hơi thuốc, chúng ta đang quất một lằn 
roi vào chính cơ thể của mình, nhưng ít khi chúng ta 
nhận ra được nỗi đau ấy, mãi cho đến khi nào có một 


60 


ống 9p CGới t(tufu /(ìt 





phản ứng quyết liệt như một cơn đau tim hay dấu 
hiệu ung thư phổi... 


Vì sao chúng ta lại có thể “không đẹp” với chính 
mình như thế? Và nếu như chúng ta đã không sống 
đẹp với chính mình, nói gì đến việc có thể sống đẹp 
với người khác? 

Vấn đề cần phải nhấn mạnh ở đây rõ ràng là một 
nhận thức đúng đắn. Hiểu được sự lợi hại của từng 
món ăn thức uống tuy không phải là việc dễ dàng 
nhưng khả dĩ chúng ta có thể học hỏi để biết được, và 
cũng có thể nhận được sự giúp đỡ chỉ dẫn từ nhiều 
người khác: các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, thậm 
chí là qua sách báo... Nhưng việc nhận thức đúng về 
tầm quan trọng của vấn đề sẽ đóng một vai trò quan 
trọng, thiết yếu hơn. Bởi vì chỉ khi ấy chúng ta mới 
có thể nghiêm túc nhìn nhận việc quan tâm đến món 
ăn thức uống của chính mình là điều cần thiết phải 
làm. 

Thực tế cho thấy là mặc dù biết rõ được tác hại 
của rượu và thuốc lá chẳng hạn, nhưng tránh xa 
được những thứ ấy hay không lại là một việc khác. 
Điều đó đòi hỏi một nhận thức đúng để có thể đưa 
đến một quyết tâm sống đẹp với chính mình. 


Kêẽt luận 

Khi đề cập đến việc sống đẹp với chính mình, có 
lẽ một số người có thể cho là một khái niệm hơi khác 
thường. Tuy nhiên, qua một số vấn đề tiêu biểu mà 


61 


ống đẹp giữa dòng đời 





chúng ta vừa trao đối, có lẽ khái niệm này không còn 
là quá trừu tượng hoặc khó hiểu nữa. 


Thật ra, đó chính là những điều rất gần gũi, thiết 
thực trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng chính vì quá 
thông thường nên đôi khi chúng ta thường hay lãng 
quên đi. Mặc dù vậy, tầm quan trọng của chúng là 
không thể phủ nhận được như chúng ta đã thấy khi 
xem xét qua từng vấn đề. 

Điều cần nói ở đây là, không nên nhầm lẫn giữa 
việc sống đẹp với chính mình và một nếp sống ích kỷ 
chỉ biết quan tâm đến bản thân. 


Khi chúng ta sống đẹp với chính mình, chúng ta 
tự quan tâm đối xử công bằng, hợp lý với bản thân, 
hình thành và bảo vệ những điều kiện sức khoẻ và 
tinh thần tốt nhất, làm tiền đề tất yếu cho một nếp 
sống đẹp trong cuộc đời. 


Ngược lại, một nếp sống ích kỷ hình thành trên ý 
tưởng chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, thường 
là nghĩ nhiều đến sự hưởng thụ nhưng chưa hẳn đã 
là lành mạnh, tốt đẹp. Người sống ích kỷ đôi khi vẫn 
hành hạ bản thân mình vì sự thiếu hiểu biết, và tất 
nhiên là không thể sống đẹp với bất cứ ai khác trong 
cuộc đời. 

Sống đẹp với chính mình, vì thế, vừa là điểm 
khởi đầu, vừa là một điều kiện tất yếu không thể 
nào thiếu được để hình thành một nếp sống đẹp giữa 
cuộc đời. 


62 


HƯƠNG III 
SÚNG DẸP TR0NG GIN BÌNH 


Vai trò của gia đình 


Œ: đình là những tế bào căn bản để hình 
thành nên một cơ thể lớn là xã hội. Khái 
niệm gia đình trong nền văn hoá dân tộc Việt Nam 
lại càng được xem là quan trọng hơn thế nữa. Truyền 
thống dân tộc từ ngàn xưa đã hun đúc trong tỉnh 
thần người Việt một nếp suy nghĩ khác hắn phương 
Tây khi nhìn nhận về gia đình. Những quan hệ trong 
gia đình đối với chúng ta quan trọng hơn nhiều so 
với trong các xã hội phương Tây. Vì thế, một người 
có nếp sống đẹp lẽ tất nhiên phải thể hiện điều đó 
trước hết là trong gia đình, sau đó mới nói đến việc 
có thành công hay không trong giao tiếp giữa nhân 
quần xã hội. 

Gia đình cũng là một môi trường giáo dục, đào tạo 
đầu tiên và quan trọng nhất đối với sự hình thành 
nhân cách của mỗi con người. Sự giáo dục trong gia 
đình có những nét đặc thù mà bất cứ hình thức giáo 
dục nào khác trong xã hội đều không có được. 


Khi con cái noi theo những tập quán, thói quen 
nào đó của cha mẹ, điều đó hoàn toàn tự nhiên và 


63 


ống đẹp giữa. dòng đời 





không hề có sự suy nghĩ chọn lọc hoặc đòi hỏi phải 
giảng giải dông dài. Ngược lại, khi chúng ta học 
tập một điều gì đó từ xã hội, chúng ta bao giờ cũng 
vận dụng đến khả năng suy nghĩ chọn lọc của mình 
để phân biệt và đi đến quyết định chấp nhận hoặc 
không chấp nhận. Điều này có nghĩa là, gia đình 
có thể hình thành nơi mỗi người một nhân cách tốt 
hoặc xấu mà khả năng lựa chọn của bản thân người 
đó là rất ít. Quả thật vậy, những thói xấu nếu như bị 
tiêm nhiễm từ nhỏ trong môi trường gia đình, sẽ là 
rất khó khăn để nhận ra và từ bỏ. Ngược lại, những 
phẩm chất tốt đẹp được rèn luyện ngay từ khi còn 
sống trong gia đình là những phẩm chất mà chúng 
ta không dễ gì có được qua việc tiếp thu từ xã hội. 


Những trạng thái tâm lý tích cực hoặc tiêu cực 
trong cuộc sống gia đình vào thời thơ ấu cũng ảnh 
hưởng lâu dài đến tính nết hoặc quan điểm sống của 
mỗi người khi lớn lên. 

Vì gia đình giữ một vai trò quan trọng như thế 
đối với từng cá nhân cũng như toàn xã hội, nên việc 
xem xét đến các mối quan hệ trong gia đình là điều 
tất yếu khi muốn đề cập đến một nếp sống đẹp trong 
cuộc đời. 

Khái niệm gia đình ngày nay đã thu hẹp rất 
nhiều so với trước đây. Ngày xưa, các quan hệ thân 
tộc được gìn giữ qua nhiều đời, liên hệ huyết thống 
được xem trọng dù đã cách xa khá nhiều thế hệ. 
Ngày nay, với sự phát triển của nếp sống thành thị, 
những mối liên hệ thân tộc không còn giữ được qua 


64 


ống ep ©7ronug Œia in: 





nhiều đời như trước kia. Rất nhiều người rời làng 
quê để lập nghiệp nơi thành thị, họ không còn có 
điều kiện để duy trì quan hệ chặt chẽ trong dòng họ 
như xưa được nữa. 


Mặt khác, điều kiện mưu sinh ngày nay cũng 
khác hẳn xưa kia, nên để cho thuận tiện trong công 
việc, hầu hết các cặp vợ chồng trẻ đều lập thành 
một gia đình mới ngay sau khi kết hôn, thay vì sống 
chung với cha mẹ trong bầu không khí đại gia đình 
như trước kia. 


Với những thay đổi đó, nên khi đề cập đến cách 
sống trong gia đình ngày nay, chúng ta chỉ cần nhấn 
mạnh đến một số những mối quan hệ thân thiết nhất 
mà thôi. Đó là quan hệ giữa cha mẹ đối với con cái 
và ngược lại, quan hệ giữa anh chị em đối với nhau. 
Riêng quan hệ vợ chồng sẽ được đề cập đến trong 
một chương khác nữa. 


+, 


Cha mẹ đối với con cái 


1. Bối cảnh gia đình ngày nay 


Có một điều đáng buồn là với cơn lốc xoáy của đời 
sống công nghiệp ngày nay, rất nhiều truyền thống 
cũ đang bị xói mòn đi, và thậm chí các bạn trẻ ngày 
nay đôi khi không hiểu được hết ý nghĩa và tầm quan 
trọng của những cung cách cư xử trong gia đình đối 
với tiền đồ về sau của họ. Mặt khác, các bậc cha mẹ 
đôi khi không thể thích nghi kịp thời với những đổi 


65 


đống đẹp giữa dòng đời 





thay của thời đại, vì thế không có được sự cảm thông 
cần thiết với con cái của mình. Những điều này đều 
có tác dụng theo hai chiều, bên này kích thích bên 
kia. Và cứ như thế những niềm vui đơn giản trong 
cuộc sống gia đình vô tình đã phải dần dần bị mất đi. 


Một yếu tố khách quan cũng cần phải nhắc đến, 
đó là sự thay đổi nhận thức chung của xã hội đối với 
vai trò của cha, mẹ, con cái trong gia đình. Chẳng 
hạn, nếu như trước đây việc cha mẹ nuôi nấng dạy 
dỗ con cái được hiểu như xuất phát hoàn toàn từ tấm 
lòng thương yêu trời biển của các vị đối với con cái, 
thì ngày nay xã hội đã nêu lên điều này như một 
trách nhiệm, một nghĩa vụ bắt buộc của người làm 
cha mẹ. Tất nhiên, chúng ta có thể nghĩ chỉ là hai 
cách nói, vì đằng nào thì cha mẹ cũng nuôi dưỡng con 
cái cả. Tuy nhiên, về mặt tâm lý nhận thức chúng có 
sự khác biệt nhau. Sự khác biệt đó sẽ là tích cực 
nếu chúng ta nhìn nhận đúng, và sẽ là tiêu cực nếu 
chúng ta không thấy đúng được bản chất của vấn đề. 


Các gia đình ngày xưa thường khá đông con hơn 
ngày nay. Các vị chưa biết đến kế hoạch hoá hay 
những ý tưởng tương tự... Con cái được nuôi dưỡng 
tuỳ theo năng lực kinh tế của gia đình. Nói chung, 
khôn lớn nên người theo những chuẩn mực rất đơn 
giản của thời trước. Không có đại học, không có xây 
nhà cho ở riêng... và nhiều thứ khác như bây giờ. 
Sự thành đạt của mỗi người khi lớn lên phải dựa 
nhiều vào năng lực của chính mình, vì nói chung 
cha mẹ nuôi “khôn lớn” là đủ rồi. Trừ ra những gia 


66 


ống ep ©7rowug Œia in: 





đình thượng lưu giàu có thì các cô chiêu cậu ấm có 
thể ngồi không hưởng lộc, chúng ta không bàn đến. 


Trách nhiệm của cha mẹ ngày nay có phần khác 
hơn. Ngay như việc sinh con đẻ cái cũng không phải 
là tuỳ tiện nữa mà phải có kế hoạch hẳn hòi, thường 
là chỉ từ một đến hai con, vượt lên đến ba con đã là 
hơi khác người rồi. Điều đó nhằm đảm bảo việc nuôi 
dạy con cái đầy đủ theo những chuẩn mực, yêu cầu 
của thời hiện đại. 

Vì có ít con cái, cha mẹ thường thương yêu chiều 
chuộng hơn, và cũng đủ khả năng để lo lắng chu tất 
hơn về vật chất. Mặt tích cực của vấn đề chúng ta ai 
cũng có thể thấy được. Nhưng ngược lại, đây cũng là 
điều kiện vô cùng thuận lợi để trẻ con dễ dàng trở 
nên hư hỏng, nếu như không có sự chú ý giáo dục 
đúng mức của cha mẹ. 

Một điều nữa rất thường xảy ra trong những 
gia đình ngày nay. Cha mẹ thường đều phải đi làm, 
không giống như ngày xưa người mẹ thường chỉ đảm 
đương công việc nội trợ trong gia đình. Điều này có 
nghĩa là, con cái có ít thời gian gần gũi, tiếp xúc với 
cha mẹ hơn. 

Từ những thay đổi khác biệt đó, cha mẹ đối xử 
với con cái ngày nay cần phải chú ý nhiều hơn trong 
việc nuôi dạy, không còn giản đơn như xưa kia nữa. 


2. Thương yêu con cái như thế nào? 
Thái độ sáng suốt khi bộc lộ tình thương với 


con cái là một sự dè chừng, đúng mực. Nên giữ một 


67 


đống đẹp giữa. dòng đời 





khoảng cách nhất định để trẻ không bao giờ vượt 
quá giới hạn đến mức chỉ làm theo ý mình mà không 
còn kiêng sợ cha mẹ. Một số gia đình chọn mô hình 
“cha nghiêm khắc, mẹ ngọt ngào”, cũng có thể xem 
là thích hợp nếu vận dụng khéo léo, tránh cho trẻ 
có những ấn tượng sai lệch về cha mẹ. Ngoài ra, dù 
trong trường hợp nào cũng phải tạo điều kiện để 
thỉnh thoảng con cái có thể cởi mở những suy nghĩ, 
tình cảm của mình với cha mẹ. Nhất là khi chúng đã 
đến tuổi trưởng thành. 


Nhiều bậc cha mẹ chăm lo cho con cái vượt quá 
những nhu cầu thích hợp. Ít người biết rằng điều đó 
thật ra không phải là một sự chọn lựa khôn ngoan. 
Con cái lớn lên không chỉ cần thiết việc cung ứng 
cho chúng những nhu cầu vật chất, mà cũng quan 
trọng không kém là một sự đào luyện nhân cách, 
tỉnh thần. 


Những bậc cha mẹ khôn ngoan, dù khó khăn 
cũng cố gắng không để con cái thiếu thốn những 
điều kiện vật chất cần thiết, và dù giàu có đến đâu 
cũng không cho phép chúng được hưởng sự ưu đãi 
vật chất vượt quá xa những bạn bè cùng trang lứa. 


Khi bạn chọn mua quần áo, dụng cụ học tập, đồ 
chơi... cho trẻ, nếu khả năng tài chánh dư giả hoặc 
có thể cho phép, hãy tự nhắc nhở mình đừng để tình 
thương chi phối quá đáng, có nghĩa là hãy cân nhắc 
bằng lý trí của bạn. Nên chọn cho trẻ những món 
trong phạm vi trung bình là tốt nhất. Những hàng 
đắt tiền quá, tất nhiên là phẩm chất tốt hơn, nhưng 


68 


ống cp ©7ronug Œia 2ì 





sẽ không mang lại phẩm chất tinh thần tương xứng 
cho con cái của bạn đâu. 


Vì sao như vậy? Bởi vì trẻ con học hỏi nhiều 
hơn từ những gì chúng nhìn thấy so với những gì 
chỉ nghe nói. Những đứa trẻ được hưởng sự ưu đãi 
về vật chất vượt mức, tự nhiên sẽ phát triển một 
ý thức coi thường giá trị lao động trong cuộc sống. 
Điều này là bởi chúng cảm thấy quá dễ dàng có được 
những gì mà người khác cho là khó khăn. Ngoài ra, 
chúng cũng thường có một sự hợm hĩnh nhất định 
với những bạn bè thường xuyên thua kém mình. 


Cho dù bạn có lên lớp chúng với những bài giảng 
về giá trị lao động, về tính cần kiệm hoặc sự cần 
thiết phải cảm thông, chia sẻ với mọi người chung 
quanh... Những nỗ lực ấy đều sẽ trở thành vô ích mà 
thôi. Tệ hơn nữa, chúng sẽ rất khó phát triển khả 
năng chia sẻ những khó khăn của gia đình nếu có. 
Chúng thường không tin hoàn toàn vào những khó 
khăn nào đó của cha mẹ về tài chánh, cho dù chúng 
đã đến tuổi để được chia sẻ và hiểu biết. 


Tiện nghi tốt hơn mà vật chất mang lại cho 
chúng hoàn toàn không bù đắp được những sai lầm 
về nhận thức như thế. Lớn lên, trẻ rất dễ trở thành 
người hoang phí, không biết trân trọng giá trị lao 
động hoặc khinh thường người khác. 


Ngược lại, trẻ hoàn toàn không có vấn đề gì về 
phát triển thể chất nếu như ta cho chúng hưởng 
những nhu cầu theo mức trung bình. 


69 


đống đẹp giữa. dòng đời 





Nhiều bậc cha mẹ mua sắm nữ trang rất đắt tiền 
cho các bé gái, hoặc đồng hồ đắt tiền cho các bé trai... 
Những thứ này không giúp chúng học giỏi hơn hoặc 
mau lớn hơn, nhưng lại thực sự tạo ra ngăn cách 
giữa chúng với bạn bè cùng lứa tuổi. Chưa nói đến 
việc đã có nhiều trường hợp cướp giật xảy ra với các 
cháu bé này. Quả thật, lo cho con cái theo cách này 
không phải là điều khôn ngoan chút nào. 


Ngược lại, có những nhu cầu mà dù khó khăn 
cha mẹ cũng cần phải nỗ lực hết sức để chu toàn cho 
trẻ. Đứng đầu trong danh sách những điều này là 
những nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi của trẻ. Tiếp 
đến là những nhu cầu ở trường học theo hướng dẫn 
của thầy cô giáo. Chú ý là theo hướng dẫn của thầy 
cô giáo, chứ không phải theo đòi hỏi của trẻ. 

Nên cho trẻ ăn mặc theo cách gọn gàng, sạch sẽ 
là chính, đừng chạy theo những mốt cầu kỳ hoặc 
chọn dùng các loại vải quá đắt tiền. Nếu bạn tế nhị 
hơn chút nữa, nên quan sát trẻ trong nhóm bạn của 
chúng, và làm thế nào để con mình không thua kém 
lắm nhưng cũng đừng vượt trội quá, có lẽ đó là một 
chọn lựa thích hợp nhất. 


3. Hãy dành thời gian cho con cái 

Thời gian tiếp xúc với con cái là một yếu tố cực kỳ 
quan trọng. Phần lớn trong chúng ta ngày nay đều 
không có đủ thời gian để gần gũi con cái như lòng 
mình mong muốn. Công việc mưu sinh không cho 
phép chúng ta dành nhiều thời gian cho trẻ. Vì thế, 


70 


ống cp ©7ronug Œia in: 





vấn đề không phải là đòi hỏi thời gian dành cho con 
cái theo như bạn muốn - điều đó không thiết thực 
cho cuộc sống của gia đình bạn - mà vấn đề là ở chỗ 
phải dành thời gian tối thiểu cho con cái ở mức nào, 
và sử dụng khoản thời gian ấy như thế nào? 

Tôi nói tối thiểu, là vì dù muốn dù không, dù có 
khó khăn đến đâu, bạn cũng không thể loại bỏ hắn 
nhu cầu này. Điều đó chẳng những là cần cho con 
cái, mà cũng là cần thiết cho chính bản thân bạn, 
nếu như bạn không muốn có một lúc nào đó sẽ rơi 
vào chỗ suy sụp tinh thần vì sự xuống đốc tôi tệ của 
các quan hệ trong gia đình. 

Con cái là sự nối kết đảm bảo tính vững chãi dài 
lâu của một gia đình. Quan hệ gia đình ngày nay 
không còn là một quan hệ bất di bất dịch như xưa 
kia nữa. Tỷ lệ các gia đình tan võ trong xã hội ngày 
nay đang gia tăng một cách đáng sợ. Vì thế bạn cần 
biết cách giữ gìn sự gắn bó của gia đình mình. Việc 
đó không phải tự nhiên mà có được. Dành thời gian 
cho con cái là một trong các biện pháp hữu hiệu để 
giúp bạn làm tốt việc này. 


Khi cha và mẹ có một khoảng thời gian nào đó 
cùng ở bên con cái, niềm hạnh phúc thực sự của một 
gia đình mới được cảm nhận trọn vẹn, và điều đó 
giúp cho quan hệ hôn nhân được củng cố bền vững 
hơn. 


Thời gian dành cho con cái cũng chính là khoản 
thời gian mà bạn phải tranh thủ tối đa để tác động 
tích cực vào nhận thức, vào tình cảm của trẻ. Con 


Z1 


đống đẹp giữa. dòng đời 





cái đôi khi có cách suy nghĩ rất trẻ thơ, chúng không 
nghĩ rằng bạn yêu thương chúng chỉ vì bạn luôn nói 
như vậy. Chúng cần những sự bộc lộ, bày tỏ thích 
hợp, tất nhiên là ở mức độ mà bạn cảm thấy là vừa 
phải. Khi thực sự cảm nhận - chứ không phải nghe 
nói - được tình yêu thương của cha mẹ, trẻ sẽ tự tin 
hơn trong cuộc sống và phát triển tâm lý một cách 
tốt đẹp hơn. 


4. Giáo dục và nêu gương sáng 


Nên tránh những bài thuyết giảng dài dòng về 
một phẩm chất nào đó mà bạn muốn con cái mình 
phát triển. Tốt nhất là những mẩu chuyện kể lôi 
cuốn và có nội dung giáo dục. Chỉ một vài nhận xét 
kết luận sau câu chuyện, khen hoặc chê các nhân 
vật... sẽ được trẻ ghi nhớ và có tác động tích cực hơn 
nhiều so với những bài giảng luân lý mà trẻ rất “sợ” 
phải ngồi nghe. 

Nhiều người không tin rằng cha mẹ cần phải 
quan tâm đến việc đào luyện những phẩm chất tốt 
đẹp cho con cái. Họ tin vào nhà trẻ, nhà trường, các 
đoàn thể mà trẻ tham gia sinh hoạt... Vai trò của 
những tổ chức này là không thể phủ nhận, nhưng 
cha mẹ vẫn là những người giữ vai trò quan trọng 
nhất, tích cực nhất trong sự phát triển các phẩm 
chất tốt đẹp của trẻ. 


Chính vì thế, cha mẹ cần phải nêu gương sáng. 
Tôi không đòi hỏi bạn ngay một lúc trở thành thánh 
nhân, nhưng tôi khuyên bạn hãy ý thức đúng về vai 


72 


ống ep ©7ronug Œia 2ì: 





trò nêu gương sáng của cha mẹ. Điều đó có nghĩa là, 
bạn cần nỗ lực từ bỏ bất cứ thói xấu nào mà bạn có 
thể nhận ra được và không muốn cho con cái mình 
học theo. Đối với những gì bạn chưa từ bỏ được, nên 
tránh né, hạn chế tối đa đừng để trẻ thường xuyên 
nhìn thấy. 


Chẳng hạn như, nếu bạn ham thích những cuộc 
vui chè chén với bạn bè vào những ngày nghỉ việc, 
điều đó trong chừng mực có thể là vô hại. Nhưng 
nếu bạn có con cái đang tuổi lớn lên thì lại là chuyện 
khác. Hoặc là bạn nên hạn chế hay từ bỏ đi, hoặc là 
bạn nên tránh tổ chức những cuộc vui như thế ở nhà 
mình. Nhìn thấy những hình ảnh vào đoạn cuối một 
tiệc rượu thường không bao giờ là điều tốt cho trẻ, 
chưa nói đến loại “ngôn ngữ trong bàn rượu” lại càng 
không thích hợp cho mục đích giáo dục. 


Nếu bạn nghiện thuốc lá và tự biết được đây là 
điều không đáng để con cái học theo, tốt nhất là bạn 
nên giảm thiểu dần để đi đến chỗ bỏ hẳn đi, hoặc ít 
nhất cũng chú ý đừng bao giờ hút thuốc trước mặt trẻ. 

Những sinh hoạt thường ngày trong gia đình 
cũng là yếu tố giáo dục quan trọng. Một người mẹ 
vén khéo, gọn gàng trong bếp núc mới có thể hy 
vọng con gái mình có được những phẩm chất đó. Một 
người cha trách nhiệm, chu toàn mọi việc trong gia 
đình, mới có thể hy vọng con cái sẽ được như mình 
hoặc tốt hơn. Vì thế, nếu bạn là người quen lối sống 
bừa bãi, thiếu ngăn nắp, hãy xét lại ngay khi bắt 
đầu có con cái. 


73 


ống đẹp giữa dòng đời 





õ. Môi trường tốt đẹp cho con cái 


Môi trường chung quanh của trẻ cũng vô cùng 
quan trọng. Ngoài những môi trường tốt như trường 
học, nhà văn hoá... mà bạn có thể yên tâm phần nào 
về sự tiếp xúc của trẻ, bạn cũng cần phải quan tâm 
đến bạn bè của chúng nữa. Khi trẻ mới lớn lên, rõ 
ràng là chúng chưa thể có đủ khả năng để “chọn bạn 
mà chơi”, chúng cần đến sự quan tâm của người lớn. 
Tuy nhiên, đừng bao giờ can thiệp một cách cứng 
rắn, thô bạo vào các quan hệ bạn bè của trẻ. Điều 
đó sẽ có tác dụng ngược lại. Tốt nhất, nếu bạn nhận 
thấy con mình đang giao du với một đứa trẻ xấu, 
hãy tìm cách khéo léo nói cho trẻ biết nỗi lo lắng của 
mình, cùng với những gợi ý thích hợp, và quan trọng 
nhất là để cho trẻ tự quyết định việc thay đổi quan 
hệ Ấy. 

Ngày xưa, mẹ của Mạnh Tử phải ba lần dọn nhà 
chỉ vì không muốn cho con mình sống trong một môi 
trường xấu. Nhờ đó mà lớn lên ông trở thành một 
bậc thánh nhân hiền đức, học vấn uyên thâm. Nếu 
bạn sống ở vùng nông thôn, vấn đề này có phần đơn 
giản hơn so với trong một thành phố nhộn nhịp. Tuy 
nhiên, dù ở đâu thì môi trường ngày nay cũng phức 
tạp hơn xưa rất nhiều. Bạn cần biết cách khéo léo để 
ngăn ngừa hơn là tránh né. Nên biết là, trẻ con ngày 
nay tiếp xúc cả với những điều mà bạn không biết 
hoặc không muốn cho chúng biết. 

Đôi khi, một giải pháp đơn giản cũng có thể mang 
lại hiệu quả tích cực. Chẳng hạn, nếu đối diện nhà 


74 


ống ep ©7ronug Œia 2ì 





bạn là một quán nhậu mà các thực khách thường 
xuyên văng tục, bạn có thể xây một bức tường ngăn 
với cổng khép kín, nếu như điều này có thể làm 
được... Việc dời nhà trong thành phố ngày nay tuy 
không phải là không làm được, nhưng quả là cực kỳ 
khó khăn và tốn kém. 

Những cuộc cãi vã, đấu võ mồm với các bà hàng 
xóm cũng là những liều thuốc độc cho trẻ. Nếu bạn 
thỉnh thoảng vẫn rơi vào một trong những trường 
hợp đó, bạn nên học cách đối xử hoà hoãn hơn, nhẫn 
nhục hơn và hãy trực tiếp giải quyết một cách kín 
đáo giữa những người lớn với nhau. 

Quan hệ giữa cha và mẹ cũng tác động rất nhiều 
đến trẻ. Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường tạo 
được điều kiện tốt nhất cho con cái lớn lên trong tình 
thương yêu và sự chăm sóc đầy đủ, với những điều 
kiện phát triển tâm lý theo cách tốt nhất. 


Nhưng trong thực tế đời sống vợ chồng không 
phải lúc nào cũng có thể giữ cho được “cơm lành, 
canh ngọt”. Nếu không may có những lúc nào đó mà 
xảy ra bất hoà, cha mẹ nên cố gắng hết sức để tránh 
đừng cho con cái nhận ra hoặc nhìn thấy một cách 
trực tiếp những giây phút không hay đó. Một số người 
thiếu hiểu biết hoặc quá nóng giận thậm chí đã rơi 
vào những hành vi không sao tha thứ được đối với 
con cái. Chẳng hạn như mẹ nói xấu về cha, cha nói 
xấu về mẹ, hoặc ông bà thẳng thừng “choảng” nhau 
ngay trước mắt con cái. Họ không biết rằng, con cái 
không phải là quan toà để phán xử chuyện của họ, 


t5 


ống đẹp giữa. dòng đời 





vì thế, để cho chúng biết là điều không cần thiết, 
nhưng điều ấy lại gây tác hại khôn lường. Những ấn 
tượng không tốt sẽ tồn tại trong đầu óc trẻ con thậm 
chí cho đến mãi mãi về sau này. 


6. Cởi mở, thân mật và tôn trọng 


Khi bạn có được những cơ hội để tiếp xúc thân 
mật cùng con cái - nên tạo nhiều cơ hội như thế - 
bạn cần lưu ý đến thái độ, cách ứng xử của mình. 
Nói chung, dù là cha mẹ vẫn không tránh được một 
khoảng cách nhất định giữa hai thế hệ. Những điều 
bạn hiểu biết có thể là không hoàn toàn giống với 
những gì con cái bạn học được trong thời đại này. 
Bạn cần là người chủ động rút ngắn hoặc xoá bỏ 
đi khoảng cách. Hãy để cho con cái được tự do bộc 
lộ trong giới hạn thích hợp mà bạn cho phép. Hãy 
mạnh dạn trao đổi với chúng những vấn đề của bạn 
với thái độ tôn trọng. 


Một số người có thể lấy làm lạ về ý tưởng này. 
Cha mẹ cũng phải tôn trọng con cái sao? Vâng, điều 
đó hoàn toàn chính xác, và đã được chứng minh qua 
nhiều công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học. 
Khi trẻ cảm thấy được tôn trọng, chúng mạnh dạn 
hơn, tự tin hơn và do đó sáng tạo hơn. 

Điều này thể hiện cụ thể như thế nào? Chẳng 
hạn khi bạn đặt một vấn đề và đứa con bạn đưa ra 
một giải pháp, một câu trả lời. Đừng bao giờ thắng 
thừng bác bỏ theo cách của một “người lớn” đối với 


76 


ống ep ©7ronug Œia 2ìnÍt 





“con nít”, cho dù những điều trẻ nói ra là ngây ngô 
đến đâu cũng vậy. Hãy từ chối hoặc bác bỏ giải pháp 
của trẻ giống như bạn từ chối một bạn đồng nghiệp, 
nghĩa là cần phải cân nhắc thận trọng và chọn lựa 
ngôn từ thật khéo léo. Có thể bạn thấy hơi khó chịu 
khi làm như thế lần đầu tiên, nhưng những lần sau 
sẽ dễ dàng hơn. Và chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên rất 
nhiều về tác động tích cực của cách ứng xử này đối 
với con cái mình. 

Bạn cần biết lắng nghe những bộc bạch của con 
cái với một sự cảm thông, bởi vì không phải mọi suy 
nghĩ của chúng ngày nay đều giống như mong muốn 
của bạn. Thậm chí có một vài quan điểm mới của 
thời đại có thể là bạn không sao hiểu nổi. Cảm thông 
và chia sẻ mọi điều với con cái, bạn sẽ làm cho chúng 
tự nguyện lắng nghe và học hỏi những gì bạn muốn. 


Khi con cái đến tuổi trưởng thành, cha mẹ nên 
là những người đầu tiên thừa nhận sự trưởng thành 
của chúng. Điều này giúp cho chúng tự tin và dễ 
thành đạt hơn khi thực sự vào đời. Bất cứ khi nào 
có thể, hãy chia sẻ cho con cái chịu trách nhiệm về 
một phần nho nhỏ nào đó trong những công việc của 
gia đình. Nếu trẻ làm được, hãy khuyến khích, động 
viên chúng. Nếu trẻ có sơ sót hoặc thất bại, cũng 
đừng nặng lời phê phán, chỉ trích. Hãy an ủi và dành 
cho chúng một cơ hội khác. Thực tế cho thấy những 
bậc cha mẹ biết quan tâm đến con cái vào giai đoạn 
này thường được bù đắp xứng đáng bằng niềm vui 
khi nhìn thấy con cái thành đạt sau này. 


77 


ống đẹp giữa. dòng đời 





7. Đừng cáu gắt 


Đừng bao giờ cáu gắt với con cái. Bạn có thể rầy 
la, uốn nắn chúng khi cần thiết, nhưng phải thành 
thật với lòng mình là không bao giờ cáu gắt với con 
cái. Điều này không chỉ có hại cho con cái, mà thật 
ra là vô lý và ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý của 
chính bạn. Suy cho cùng, con cái là do chính bạn tạo 
ra, vì thế không một lý do nào có thể biện minh cho 
việc bạn thực sự nổi nóng và cáu gắt với chúng chỉ vì 
sự nóng giận nào đó. 


Nhưng đây là điều rất thường xảy ra mà thậm 
chí phải thừa nhận là ít có ai tránh khỏi. Khi bạn 
cầu gắt với con cái, bạn chẳng tạo được ảnh hưởng gì 
tốt hơn cho chúng cả, chỉ duy nhất là dựng lên bức 
tường ngăn cách với chúng mà thôi. Trong những 
gia đình mà cha mẹ thường xuyên cáu gắt, con cái sẽ 
dần dần trở nên lầm lì ít nói như một cách để bảo vệ 
chính mình. Điều đó ảnh hưởng rất xấu đến sự phát 
triển tâm sinh lý của chúng. 


Hãy thành thật suy nghĩ lại vấn đề. Vì sao bạn 
phải cáu gắt với con cái kia chứ? Vì muốn chúng tốt 
hơn chăng? Vì như thế có thể giúp bạn thoải mái hơn 
chăng? Những điều này đều không thể nào đạt đến. 
Tôi cho rằng, vấn đề chỉ xảy ra là vì bạn bị chi phối quá 
mạnh bởi sự nóng giận mà không thể tự thắng được 
mình. Lần sau, nếu bạn chỉ cần nhẫn chịu 30 giây để 
suy nghĩ lại, tôi tin là bạn sẽ hành động khác hơn. 

Hồi còn nhỏ, tôi có lần đập võ một cái bình trà rất 
quý của cha tôi. Lúc đó, tôi rất lấy làm sợ hãi, và cha 


78 


ống ep ©7ronug Œia in: 





tôi biết được nỗi lo sợ đó của tôi. Thay vì quát mắng, 
ông chỉ răn dạy tôi một câu là “Lần sau con hãy cẩn 
thận hơn.” Ông nói câu đó với một giọng êm dịu và 
trấn an đến nỗi sự lo sợ của tôi ngay lập tức tiêu tan. 
Nhưng tôi tự trách mình rất lâu về lỗi lầm đó, và 
luôn cố giữ cho những hành vi, cử chỉ của mình bao 
giờ cũng thận trọng, nhẹ nhàng hơn. Bây giờ nghĩ 
lại, tôi vô cùng biết ơn cha tôi về cách giáo dục đúng 
đắn của người. Có lần, tôi đã nhắc lại chuyện ấy với 
cha tôi và hỏi: “Vì sao khi ấy cha không cáu gắt với 
con?” Ông cười và đáp: “Con ngốc ạ, cha sinh ra con 
chứ không sinh ra cái bình trà. Dù nó quý giá đến 
đâu, vẫn còn có thể tìm được để thay thế, còn con của 
cha thì không.” 


Vâng, quả đúng vậy. Bạn có bao giờ suy nghĩ 
tương tự với các lỗi lầm của con cái hay chưa? Nhưng 
phần lớn trong chúng ta quả là ít khi suy nghĩ được 
chín chắn như thế. Nếu bạn muốn chọn lựa một cách 
ứng xử tốt nhất cho sự phát triển của con cái, thì rõ 
ràng ở đây đã có câu trả lời. 

Thật ra, thời gian gần gũi của con cái với chúng 
ta chẳng là bao lâu. Thấm thoát rồi chúng sẽ rời xa 
ta thôi. Thậm chí, nếu bạn cũng giống như tôi, bạn 
sẽ không sao quên được những phút giây tràn đầy 
hạnh phúc được bồng bế trên tay đứa trẻ chỉ vừa bập 
bẹ mấy tiếng đầu đời. Nhưng rồi thời gian ấy thoắt 
chốc đã qua đi! Càng lớn lên, trẻ càng xa rời tầm 
tay chúng ta, cho đến khi chúng bước hẳn vào đời 
và chúng ta chỉ còn biết ngồi ôn lại những hình ảnh 


79 


đống đẹp giữa dòng đời 





đẹp của ngày xưa mà thôi! Vì thế, tại sao chúng ta 
lại không biết trân trọng những phút giây được gần 
gũi, nâng nu con cái? 


Nhiều người cho rằng thiếu sự nghiêm khắc con 
cái sẽ dễ dàng hư hỏng. Tôi cũng đồng ý với quan 
điểm ấy, nhưng tôi hiểu sự nghiêm khắc không phải 
là thường xuyên la rầy, cáu gắt. Khi chúng ta thận 
trọng trong việc nuôi dạy con cái, chúng ta không 
quyết định mọi việc theo cảm tính mà có sự kết hợp 
cùng lý trí. Đó là một sự nghiêm khắc đúng mực. 
Không cần thiết phải tạo cho trẻ có ấn tượng sợ sệt 
về một người cha hay người mẹ quá nghiêm khắc. 
Vào những thời đại trước, cha mẹ hoàn toàn làm chủ 
được những thông tin mà trẻ tiếp xúc, nên việc dạy 
dỗ chỉ đơn giản là vạch ra những điều nên làm và 
không nên làm. Quyền lực của cha mẹ đóng vai trò 
tuyệt đối trong việc dạy dỗ như thế, và sự nghiêm 
khắc được cần đến để duy trì quyền lực đó. Ngày 
nay, trẻ con thường biết nhiều hơn mức mà chúng ta 
tưởng, nên chúng cũng có những cách nghĩ, những 
phản ứng khác hơn về cung cách ứng xử của cha 
mẹ, và việc dạy dỗ phải mang tính thuyết phục, giải 
thích nhiều hơn là bắt buộc. 


8. Với những trẻ khác thường 


Khi con cái bạn không bình thường như những 
đứa trẻ khác, bạn cũng cần có những sự quan tâm 
khác biệt hơn. Cho dù là khác thường theo hướng tốt 
hơn hay xấu hơn, trẻ cũng đều có những điều kiện 


80 


cống ep ©7ronug Œia 9ì: 





tâm sinh lý khác biệt cần được hiểu rõ và đối xử một 
cách thích hợp. 

Với những trẻ khuyết tật, ngoài việc dành cho 
trẻ tình thương yêu chăm sóc đúng mực, bạn còn 
cần phải có thêm lời khuyên hoặc chỉ dẫn từ những 
người chuyên môn. Nói chung, đây không phải là 
những trường hợp phổ thông, nên bạn không thể áp 
dụng những hiểu biết thông thường trong việc nuôi 
dạy trẻ. Mỗi trẻ em khuyết tật có những mức độ phát 
triển khác nhau, tâm lý khác nhau, và việc cần đến 
sự giúp đỡ chuyên môn để có được sự chăm sóc thích 
hợp là tất yếu. 


Về mặt tâm lý chung, các trẻ khuyết tật luôn tự 
ý thức được khuyết tật của mình, và do đó thường 
nảy sinh những mặc cảm thua kém. Bạn cần giúp 
trẻ vượt qua được tâm lý này cho đến khi trẻ thật sự 
trưởng thành và có thể tự mình đứng vững được về 
mặt tâm lý. Một trong những biện pháp hữu hiệu là 
cố gắng phát hiện một ưu điểm nổi bật 

Quan hệ giữa trẻ khuyết tật với các anh, chị em 
trong nhà cũng phức tạp hơn những trường hợp bình 
thường. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tạo ra được một 
tình thương yêu chia sẻ thật sự thì vấn đề sẽ trở nên 
dễ dàng hơn. 

Một dạng trẻ khác thường khó nhận thấy hơn 
nhưng cũng cần sự quan tâm đặc biệt là những trẻ 
có trí óc phát triển quá chậm hoặc quá nhanh. 


Thật ra, nói một cách chính xác thì hầu hết trẻ 


81 


đống đẹp giữa. dòng đời 





con xét theo một khía cạnh nào đó đều cần được quan 
tâm theo cách này. Trẻ rất hiếm khi phát triển một 
cách bình thường về mọi mặt. Mỗi đứa trẻ thường 
có một năng khiếu nhất định nào đó phát triển đặc 
biệt hơn những đứa trẻ khác, đồng thời cũng có một 
hoặc nhiều điểm yếu nào đó không phát triển theo 
kịp mức độ bình thường. Vấn đề là cha mẹ có quan 
tâm nhận ra hay không. 


Những đứa trẻ có sự khác biệt rất nổi bật là trẻ 
có vấn đề về phát triển trí não rất kém, hoặc trẻ rơi 
vào dạng thần đồng hay thiên tài, luôn phát triển 
vượt mức so với bình thường. Dù là trẻ phát triển 
quá kém hay quá tốt hơn so với mức bình thường, sự 
quan tâm của gia đình đều phải được cần đến. 


Xét theo nghĩa rộng hơn, khi con cái bạn thường 
xuyên dưới điểm trung bình tại lớp học của chúng 
về một môn nào đó, chính bạn là người phải quan 
tâm giải quyết vấn đề này mà không phải là thầy 
cô giáo. Điều này có thể làm cho nhiều người ngõ 
ngàng, vì lâu nay họ vẫn cho rằng các thầy cô giáo 
phải nhận mọi trách nhiệm trong việc dạy dỗ trẻ em 
tại trường học. Nhưng điều đó chỉ đúng với những 
trẻ bình thường. Mặc dù hầu hết các thầy cô giáo 
đều có sự quan tâm giúp đỡ thêm đối với những học 
sinh yếu, nhưng điều này thường ít khi mang lại 
hiệu quả mong muốn nếu như các bậc cha mẹ có liên 
quan không chịu tích cực bắt tay vào việc mà chỉ ÿỷ 
lại vào nhà trường. Vì thế, nếu bạn thật sự thương 
yêu con cái, bạn phải nhận lấy trách nhiệm này. 


82 


ống cp ©7ronug Œia 9ì: 





Ngược lại, nếu con cái bạn thường xuyên vượt 
hơn chúng bạn về một môn nào đó, hoặc tỏ ra đặc 
biệt yêu thích riêng một môn học, bạn cần có sự 
quan tâm đến ngay. Vấn đề cũng tương tự như trên, 
thầy cô giáo ở trường thường chỉ giúp các em học tốt 
ở mức bình thường. Nhưng nếu một học sinh vượt 
hơn mức trung bình thường xuyên, chính cha mẹ các 
em phải có trách nhiệm giúp các em phát huy được 
tối đa ưu điểm của mình. Bạn không thể đòi hỏi nhà 
trường có sự giảng dạy riêng cho những học sinh giỏi 
cá biệt, nhằm giúp các em phát triển đúng theo năng 
lực của mình. Điều này vẫn thường xảy ra ở một số 
trường, nhưng chắc chắn vẫn không đạt đến yêu cầu 
đòi hỏi thật sự của trẻ. Nếu bạn muốn cho con mình 
phát huy hết mức năng khiếu đặc biệt của chúng, 
bạn cũng phải nhận lấy trách nhiệm làm việc này. 


Cha mẹ có thể trực tiếp hỗ trợ việc học của con 
cái trong những trường hợp này nếu như có đủ kiến 
thức và khả năng. Nhưng thông thường hơn là chọn 
mời thầy cô giáo đến nhà để giúp trẻ. Điều này khác 
biệt hơn so với ở trường, vì trẻ được quan tâm chú 
ý giáo dục riêng biệt, nên dễ phù hợp với yêu cầu 
của trẻ hơn. Hầu hết các giáo viên giỏi đều có kinh 
nghiệm trong việc giúp đố các học sinh đặc biệt này. 

Việc giáo dục con cái tại nhà ngày nay không còn 
xa lạ lắm với nhiều nước trên thế giới. Nhất là người 
ta đã chú ý đến tầm quan trọng của việc giáo dục tại 
nhà cho những trẻ em đặc biệt. Nhà trường không 
được lập ra với mục đích giải quyết được tất cả các 


83 


ống đẹp giữa. dòng đời 





nhu cầu “ngoại lệ” này. Vì thế, người ta biết rằng mỗi 
bậc cha mẹ đều phải ý thức được trách nhiệm của 
mình trong việc giúp trẻ phát triển đúng mức. 


Tại Hoa Kỳ, vào năm 1998, việc giáo dục tại tư 
gia đã được chính thức công nhận là hợp pháp trên 
50 tiểu bang. Điều đó có nghĩa là, phụ huynh có 
quyền dạy cho con em học tại nhà mà không cần đến 
trường cho đến khi các em thi vào đại học. Sự khác 
biệt giữa các tiểu bang về luật này là, có 9 tiểu bang 
đòi hỏi phụ huynh phải có bằng cấp chuyên môn mới 
được giáo dục con em tại nhà, nhưng 41 tiểu bang 
khác không đòi hỏi điều đó. Có nghĩa là, kết quả cuối 
cùng trong việc học của các em sẽ được xác nhận tại 
ngưỡng cửa bước vào đại học. 


Luật này đáp ứng một thực tế là rất nhiều bậc 
cha mẹ đã đứng ra nhận trách nhiệm giáo dục học 
vấn cho con em mình khi nhận thấy những phát 
triển đặc biệt của chúng. Người ta đã thống kê được 
con số này, và ở 12 tiểu bang có tỷ lệ các em học tập 
ở nhà cao nhất, tỷ lệ các em chiếm đến 1,5% tổng số. 
Quả là một con số đáng kinh ngạc, và nó chứng tỏ 
rằng việc cha mẹ trực tiếp tham gia giáo dục học vấn 
cho con cái không phải là chuyện xa vời hay khó hiểu 
nữa. Điều quan trọng hơn nữa là hầu hết các em 
được học tại nhà, khi dự thi để công nhận trình độ 
đều vượt xa những trẻ em được học theo cách thông 
thường tại nhà trường. 

Trở lại điều kiện nước ta, vấn đề chưa đi xa đến 


mức có những trẻ hoàn toàn học tập tại nhà. Tuy 


84 


ống cp ©7ronug Œia 2ì: 





nhiên, việc phụ huynh phải bắt tay vào giúp đỡ con 
em trong học tập - hoặc nhờ các thầy cô giáo đến tại 
nhà - không còn là xa lạ nữa. Với những trường hợp 
đặc biệt khi trẻ quá yếu kém hoặc quá vượt trội, rõ 
ràng điều này là cực kỳ cần thiết để đảm bảo cho 
mức phát triển bình thường của trẻ. 


Con cái đối với cha mẹ 


Tính độc lập của con cái trong gia đình ngày nay 
cao hơn nhiều so với trước đây, điều đó có lẽ không 
sao phủ nhận được. Ngay cả khi con cái còn đang 
cắp sách đến trường, chúng vẫn có những khía cạnh 
riêng tư mà cha mẹ buộc phải tôn trọng. Còn cho đến 
tuổi trưởng thành thì khỏi cần phải nói, quyền quyết 
định cuộc đời mình khi đã trưởng thành có khi còn 
được cả pháp luật bảo vệ nữa, nói gì đến chuyện “cha 
mẹ đặt đâu con ngồi đó” như ngày xưa! 


Trong bối cảnh thay đổi khá nhanh chóng đó, 
một số người đã không giữ được các nề nếp truyền 
thống tốt đẹp của ngày xưa trong việc hiếu kính cha 
mẹ. Đối với thế hệ lớn tuổi trước đây, điều này rất 
hiếm khi xảy ra. Người ta được dạy dỗ rằng “cha mẹ 
là trời biển” từ những ngày còn tấm bé. Ngày nay, 
tuy quan điểm ấy thật ra chẳng hề thay đổi, nhưng 
sự lạm dụng “chủ nghĩa bình đẳng” và “tự do” nhiều 
khi đã đẩy lùi cả những nếp nghĩ đã ăn sâu từ nhiều 
đời trước. 


85 


ống đẹp giữa dòng đời 





Thật ra, con cái trong thời đại này cũng không 
cần thiết phải nhất nhất cúi đầu vâng theo các cụ. 
Có những điều mà các cụ nếu bảo thủ sẽ không sao 
hiểu được, hoặc có hiểu cũng không chấp nhận được, 
nhưng nó đã trở thành có thật trong thời đại mới rồi. 
Tuy nhiên, điều này nhất định không thể đưa ra làm 
một lý do chính đáng để con cái có thể coi thường các 
đấng sinh thành. 


Trong một chừng mực nào đó, sự tôn kính đối với 
cha mẹ là một yêu cầu đến nay vẫn không thay đổi 
trong nền văn hoá dân tộc ta, loại trừ những kẻ mất 
gốc. Tuy nhiên, một nhận thức mới về điều này cần 
được nêu ra. Đôi khi, việc không nghe theo lời các cụ 
không có nghĩa là đánh mất đi sự tôn kính. Vấn đề 
là ở chỗ, chúng ta phải giải thích như thế nào hoặc 
hành xử khéo léo ra sao để cho các cụ có thể cảm 
thông được với lý do buộc chúng ta phải quyết định 
làm như thế. 


Chẳng hạn, một khi bạn đã suy nghĩ, cân nhắc 
kỹ lưỡng mọi yếu tố và quyết định mở một cửa hiệu 
vào thời điểm thuận lợi. Nếu người mẹ già của bạn 
khăng khăng không chịu đồng ý chỉ vì lý do “năm 
nay không hạp tuổi”, có lẽ bạn cũng không thể vì thế 
mà bỏ lỡ thời cơ thực hiện quyết định của mình. Tuy 
nhiên, bạn cần tôn trọng sự phản đối đó. Hãy làm 
hết sức mình để giải thích những “quan điểm mới” 
cho bà cụ hiểu. Sự khéo léo của bạn là làm thế nào 
đó mà bà cụ không hiểu vấn đề theo cách là “nó đã 
lớn nên chẳng cần nghe lời cha mẹ”. 


86 


ống cp ©7ronug Œia 2ì: 





Từ khi bạn bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành, 
tự mình chịu trách nhiệm về những hành vi của 
mình, thì việc đối xử với cha mẹ như thế nào là một 
trong những vấn đề quan trọng mà bạn sẽ phải hối 
tiếc rất nhiều về sau nếu không quan tâm đúng mức. 
Tôi phải cảnh giác bạn điều này vì về mặt tâm lý có 
một sự thật là, tuy sống với cha mẹ từ bé đến lớn, 
bạn chắc chắn chưa hoàn toàn hiểu hết các cụ đâu! 


Tôi có thể đơn cử một ví dụ mà thật ra cũng 
chẳng mới mẻ gì. Ca dao ta có câu: 


“Lên non mới biết non cao, 
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.” 


Vâng, nếu bạn lập một gia đình của riêng mình 
và có con cái. Ngay vào cái đêm đầu tiên khi mà bạn 
thức trắng với tiếng khóc của trẻ con, có lẽ là lúc bạn 
mới bất ngờ bắt đầu nhận ra mình đã chưa hiểu hết 
những nỗi nhọc nhằn của cha mẹ khi xưa. Và đó chỉ 
là điểm khởi đầu thôi, vì bạn cũng chỉ mới bắt đầu 
“lên non” thôi mà. Hãy đợi đấy, khi bạn thực sự đã 
“biết non cao” rồi, tôi tin là bạn không còn nghĩ về 
cha mẹ mình một cách giản đơn như trước đây. 


Vấn đề đặt ra ở chỗ là, đã quá muộn hay chưa? 
Nếu bạn có đủ may mắn để nói “chưa”, tôi xin chúc 
mừng bạn. Bởi vì không ít người đã phải ôm lòng ray 
rứt suốt quãng đời còn lại chỉ vì khi “hiểu ra thì sự 
đã rồi”. 

Việc tôn kính cha mẹ là một nguyên tắc sống đẹp 
chẳng những thể hiện lòng biết ơn đối với những bậc 


87 


ống đẹp giữa. dòng đời 





đã sinh ra và dưỡng dục chúng ta nên người, mà 
nó còn là một trong các chìa khoá để thu phục lòng 
người. Tôi nói điều này có lẽ một số người sẽ lấy làm 
lạ. Tuy nhiên, thực tế là như vậy. Bởi vì chúng ta 
đang sống trong một xã hội mà những truyền thống 
văn hoá dân tộc luôn được tôn trọng, cộng đồng xã 
hội luôn tán thành với những nét đẹp trong truyền 
thống văn hoá của cha ông. Trong một xã hội như thế, 
một người có lòng hiếu kính với cha mẹ dễ có được 
thiện cảm từ những người khác là điều tất nhiên, 
không có gì lạ. Thậm chí, đã có nhiều nhà chính trị 
xưa kia lợi dụng yếu tố này để thu phục lòng người. 
Chúng ta không có những dụng tâm giả tạo như họ, 
nhưng tác động thực tế của vấn đề là không thể phủ 
nhận. Hãy tự trả lời câu hỏi này: Nếu bạn đến chơi 
nhà một người bạn và tình cờ chứng kiến sự hiếu 
kính chân thành của người ấy đối với cha mẹ, bạn 
sẽ có ấn tượng như thế nào? Vâng, tôi tin là nhiều 
người khác cũng giống như bạn thôi. 


Nếu bạn vẫn còn được sống chung với cha mẹ khi 
đã trưởng thành, đó là một điều cực kỳ may mắn. Đa 
số trong chúng ta không có được may mắn đó. Như 
đã nói trong một phần trước đây, ngày nay hiếm khi 
có những đại gia đình mà ông bà, cha mẹ và con cái 
cùng chung sống. Hầu hết chúng ta phải sống riêng 
một cách độc lập ngay sau khi lập gia đình. 


Phần lớn những người được sống chung với cha 
mẹ sau khi đã lập gia đình riêng phải là con trưởng 
hoặc con út. Phải có những lý do đặc biệt nào đó thì 


88 


ống 2gp ©7ronug Œia in: 





các cụ mới sống chung với một trong những người 
con khác. 


Nếu bạn sống chung với cha mẹ, chỉ cần bạn 
nhận thức đúng được vấn đề, bạn sẽ có thể biết được 
mình phải làm gì. Nhưng nếu bạn không có may 
mắn đó - mà đa số chúng ta đều kém may mắn - bạn 
cần biết cách hiếu kính cha mẹ cho dù mình không 
sống chung cùng các vị. 


Ca dao ta có câu: 


Ạ . À 1_* 1z 
a In€ "uO1 CO" "1 161 hDOØ I1 i41", 
“Ch ( hư biến hồ lai Ï 


Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày.” 


Tuy nghe có vẻ thật chua chát, nhưng thật không 
may là điều này lại hoàn toàn đúng với một số khá 
đông người. Tôi mong là bạn không nằm trong số đó. 


Trong số những người mà tôi quen biết, rất ít 
người nghĩ đến việc mình phải làm một cái gì đó để 
báo đáp, hoặc ít ra cũng là để bày tỏ lòng biết ơn đối 
với cha mẹ. Có nhiều lý do dẫn đến điều đó trong 
thời đại này. 

Trước hết, cuộc sống ngày nay quá bận rộn đến 
nỗi người ta hầu như không có thời gian dành cho 
những việc không cần thiết. Và thật không may là 
nhiều người xem việc đi thăm viếng cha mẹ hoặc 
mua sắm cho các cụ dăm ba món đồ... là việc không 
cần thiết! Đôi khi, họ suy nghĩ một cách đơn giản 
như: “Anh Hai lo được việc ấy mà.”, hoặc “Nhà chú 
Út có thiếu thốn thứ gì đâu...” Và với những cách 
nghĩ ấy, họ không xem việc dành thời gian cho cha 


89 


đống đẹp giữa. dòng đời 





mẹ là cần thiết. Đáng buồn thay cho những người 
này đã “lên non” mà vẫn còn chưa “biết non cao”. 


Những cách suy nghĩ này còn xuất phát từ một 
đặc điểm của xã hội trong thời đại mới. Chuẩn mực 
sống ngày nay đã lên khá cao so với trước đây, đến 
nỗi cơm gạo để nuôi cha mẹ thật ra chẳng phải là vấn 
đề đáng kể đối với nhiều người. Mức chi tiêu thường 
ngày của nhiều gia đình rơi vào những khoản tiện 
nghi khác lớn hơn nhiều so với là “cơm ăn áo mặc” 
như ngày xưa. Vì vậy, mỗi người con thường thấy 
không cần thiết phải đóng góp năm mười ký gạo hoặc 
chút phí tổn nào đó vào việc nuôi dưỡng cha mẹ. 


Một nguyên nhân khác nữa là khả năng tài 
chánh của các cụ. Một số cha mẹ thời nay không cần 
đến sự nuôi dưỡng về mặt vật chất của con cái. Các 
vị đã tính trước mọi điều từ khi còn làm việc được, 
và ngoài việc lo cho con cái, các vị còn tích luỹ đủ để 
an hưởng tuổi già mà không cần con cái phải quan 
tâm. Trong trường hợp này, nếu con cái không có 
một nhận thức đúng đắn thì rất dễ quên đi trách 
nhiệm hiếu kính của mình. 


Trong mọi trường hợp, vấn đề ở đây không phải 
là nuôi dưỡng cha mẹ bằng cơm gạo. Có hai khía 
cạnh mà chúng ta cần phải nhận thức đúng trong 
vấn đề này. 

Thứ nhất, trong tuổi già cha mẹ luôn cần đến 
con cái không phải chỉ là vấn đề nuôi dưỡng mà còn 
là yếu tố tình cảm. Dù không cần gì về vật chất, cha 
mẹ vẫn rất cần con cái mang lại niềm vui cho mình 


90 


ống cp ©7ronug Œia 2ì: 





bằng những cử chỉ hiếu kính. Nhiều cụ ông hoặc cụ 
bà còn trở tính hờn dỗi với con cái khi chúng không 
quan tâm đúng mức đến mình. Tục ngữ nói lên hiện 
tượng tâm lý này bằng câu: “Một già một trẻ bằng 
nhau.” Ý nói tính khí của người già thường quay trở 
lại giống như trẻ con. 


Thứ hai, quan tâm đến cha mẹ là một yêu cầu 
xuất phát từ tự thân chúng ta. Có thể các cụ cần hay 
không cần, nhưng bản thân chúng ta nhất định phải 
làm điều đó nếu thực sự muốn “nên người”. 


Ngoài ra, một vấn đề thiết thực cũng cần phải đề 
cập đến nữa. Sự hiếu kính của bạn đối với cha mẹ 
chính là tấm gương dạy dỗ con cái của chính mình. 
Có câu chuyện xưa nói lên ý nghĩa này như sau: 


Có người con nuôi dưỡng ông cha già bệnh tật 
quá lâu mà không chết. Lâu ngày chày tháng đâm 
ra nản lòng không chịu đựng nổi được nữa, anh ta 
mua một chiếc xe kéo, đặt người cha lên đó rồi bảo 
đứa con trai phụ với mình để kéo cha lên tận trên 
núi cao mà bỏ. Khi quay về, đi một đoạn anh không 
thấy đứa con trai đâu cả, liền dừng lại để chờ. Lát 
sau, đứa con lững thững lôi chiếc xe không trở về 
theo kịp anh ta. Anh quát thằng bé: “Mày mang 
chiếc xe ấy về làm gì?” Thằng bé tròn xoe mắt nhìn 
anh rồi nói: “Xe mới, còn tốt lắm. Có thể để dành sau 
này con dùng để kéo cha được mà!” 


Ngày nay, hoặc thậm chí cả ngày xưa, chắc là 
không có một câu chuyện như thế thực sự xảy ra. 
Nhưng ý nghĩa trong câu chuyện thì không ai phủ 


91 


ống đẹp giữa. dòng đời 





nhận được, thậm chí nó vẫn còn rất chính xác khi 
vận dụng vào ngày nay. Những gì bạn làm cho cha 
mẹ, tất yếu sẽ là những gì bạn nhận được từ con cái. 


Có nhiều cách để bạn bày tỏ sự hiếu kính của 
mình đối với cha mẹ. Điều quan trọng nhất là bạn 
phải thực sự muốn làm điều đó vì nhận ra tính đúng 
đắn và sự cần thiết của nó. 


Bạn có thể bắt đầu bằng cách dành ra một khoảng 
thời gian tối thiểu nào đó cho cha mẹ trong thời biểu 
thường xuyên của mình. Đừng cho rằng chỉ cần làm 
điều đó vào lúc rảnh rỗi. Sẽ không có lúc đó đâu. Nếu 
bạn đã dành những thời gian nhất định cho con cái, 
thì bạn cũng cần phải dành ra những khoản thời 
gian nhất định cho cha mẹ. Tôi không biết là bạn 
có thể dành ra được bao nhiêu thời gian, hoặc sẽ sử 
dụng thời gian đó như thế nào. Điều đó tuỳ nơi bạn, 
nhưng phải xem đây là việc thường xuyên, quan 
trọng, không thể tuỳ tiện làm hay không làm. 


Ngân sách gia đình cũng cần phải dành ra một 
khoản thích hợp cho cha mẹ. Có thể là cha mẹ không 
hề cần đến, như tôi đã nói ở một đoạn trên, nhưng 
niềm vui mà cha mẹ có được khi nhận một món quà 
nào đó của bạn là có thật. Hơn thế nữa, việc làm ấy 
nhằm biểu lộ sự hiếu kính của bạn một cách cụ thể, 
hơn là xuất phát từ nhu cầu cần thiết hay không 
của cha mẹ. Bạn có thể dùng khoản tiền ấy một cách 
sáng tạo như thế nào để “mua vu?” cho cha mẹ cũng 
tốt, nếu như các vị không cần đến nó như một nhu 
cầu sống. 


92 


cống ep ©7rong Œia 2ì: 





Khi cha mẹ có đông con cái, điều quan trọng là 
không nên nhìn vào cách ứng xử của những người 
con khác để quyết định việc làm của mình. Các anh, 
chị hoặc em bạn có thể có hoặc không có sự hiếu kính 
đối với cha mẹ, nhưng đó là chuyện của họ. Không 
nên lấy đó làm lý do ảnh hưởng đến thái độ của bạn. 


Một khi cha mẹ có bệnh tật hoặc quá suy yếu, vấn 
đề này càng dễ bộc lộ rõ hơn. Hãy đối xử với cha mẹ 
bằng một tỉnh thần trách nhiệm cao của riêng mình, 
đừng chú ý đến thái độ của các anh chị em khác. 

Một điều nữa cần bàn thêm ở đây là cách đối xử 
với cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng. Trong thời đại 
ngày nay, nhận thức về vấn đề này đã thay đổi rất 
xa so với trước đây. Khi quan hệ vợ chồng trở nên 
bình đẳng hơn trước và chủ trương nam nữ bình 
quyền được tôn trọng, thì tất nhiên người con gái 
cũng không còn bị xem là “nữ nhân ngoại tộc” như 
xưa kia nữa. Như vậy, liệu người con gái đã lập gia 
đình còn có trách nhiệm với cha mẹ tương đương như 
người con trai hay không? 


Ở đây chúng ta có thể là đang đề cập đến một 
vấn đề còn mang tính lý thuyết, tuy nhiên là một lý 
thuyết tích cực và hợp lý hơn. Từ góc độ đó, việc đối 
xử với cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng của mình nên 
được xem giống như với cha mẹ ruột. Điều này chẳng 
những thể hiện một nét đẹp trong cuộc sống mà chắc 
chắn còn góp phần vào việc củng cố quan hệ hôn 
nhân vững chắc hơn, đồng thời cũng giáo dục con cái 
một cách thiết thực hơn. 


93 


đống đẹp giữa. dòng đời 





Sở dĩ tôi nói đây là vấn đề mang tính lý thuyết, 
bởi vì trong thực tế thì sự “bình quyền nam nữ” hoặc 
quan hệ “bình đẳng” giữa vợ chồng vẫn còn rất nhiều 
giới hạn, và quan niệm cũ vẫn còn ăn sâu trong suy 
nghĩ của rất nhiều người. Tuy nhiên, theo đà phát 
triển của xã hội văn minh ngày nay thì có lẽ không 
bao lâu rồi lý thuyết cũng sẽ hoàn toàn trở thành 
hiện thực. 


Quan hệ giữa anh, chị, em với nhau 


Với những thế hệ trước đây, hầu hết các gia đình 
đều đông con, thậm chí còn có nhiều gia đình một 
người cha mà có đến hai, ba người mẹ, nên quan hệ 
giữa anh, chị, em với nhau phức tạp hơn ngày nay 
rất nhiều. Ngày nay, mỗi gia đình chỉ thường có từ 
một đến hai con, hoặc nhiều lắm là ba con - tất nhiên 
vẫn còn một số ngoại lệ - thì quan hệ giữa anh, chị, 
em trong gia đình trở nên đơn giản hơn rất nhiều. 


Người Việt Nam có truyền thống xem trọng 
huyết thống kèm theo với việc phân biệt tôn ti trật 
tự. Nếu như anh em trai cùng một nhà trong tiếng 
Anh chỉ dùng cùng một từ “brother” để chỉ đến, thì 
người Việt phân biệt rõ ràng anh hay em. Hơn thế 
nữa, quan điểm “quyền huynh thế phụ” cho đến nay 
vẫn được không ít người tôn trọng. 


Đã phân biệt tôn ti trật tự, thì cung cách ứng xử 
cũng phải có sự khác biệt nhau. Làm anh, chị thì 
bao giờ cũng phải biết nhường nhịn các em. Tuy có 


94 


cống 2gp ©7ronug Œia 2ì: 





“quyền” hơn nhưng đồng thời trách nhiệm cũng lớn 
hơn, phải biết lo lắng cho các em và nhiều khi thay 
thế cha mẹ trong nhiều công việc có thể được. Ngược 
lại, làm em thì phải tôn kính anh chị, biết giữ bổn 
phận của mình. Những điều đó tạo thành một khuôn 
mẫu chung hầu như có thể thấy ở tất cả mọi gia đình 
Việt Nam. 


Quan hệ giữa anh, chị, em với nhau trong thời 
gian chung sống dưới mái gia đình nói chung là như 
vậy. Ở đây không cần thiết phải phân tích nhiều hơn 
mới thấy được. 


Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là khi mỗi 
người đều đã lập gia đình riêng của mình, liệu mối 
quan hệ đó được gìn giữ như thế nào? Rất nhiều 
người không xem đây là vấn đề cần thiết, mà chỉ 
duy trì một mối quan hệ tuỳ thuộc vào điều kiện 
sinh sống hoặc làm việc của mình. Người ta ít nghĩ 
đến việc phải làm thế nào đó để củng cố những mối 
quan hệ mà thật ra là vô cùng quan trọng vì không 
sao thay thế được. 


Tục ngữ có câu “Giọt máu đào hơn ao nước lã.” 
Ngày nay chúng ta thường lặn hụp nhiều hơn trong 
“ao nước lã” mà ít khi chủ động làm điều gì đó để 
củng cố quan hệ với những “giọt máu đào” của mình. 


**w* 


95 


ống đẹp giữa. dòng đời 





Trong cuộc sống trôi chảy bình thường, chúng ta 
rất ít khi nhớ đến anh hay chị, em của mình. Mỗi 
người một gia đình, thường là tất bật với vấn đề sinh 
kế, cho dù có thong thả đôi chút về vật chất cũng khó 
lòng mà rảnh rỗi được trong thời đại này. 


Nhưng một khi có điều gì đó bất thường xảy đến. 
Một tai nạn, một cơn bệnh nặng, hoặc thậm chí một 
sự thất bại nặng nề, suy sụp trong công việc... thì 
những người đầu tiên mà chúng ta nhớ đến chính 
là các anh, chị em của mình. Hơn thế nữa, họ cũng 
thường chính là những người đầu tiên quan tâm tìm 
đến với chúng ta. Đó là những người mà chúng ta có 
thể tin cậy, chia sẻ, dựa dẫm trong bất cứ trường hợp 
nào. Ngoài mối quan hệ huyết thống bao giờ cũng 
được xem trọng trong truyền thống dân tộc ta, thì 
suốt cả một thời thơ ấu gắn bó bên nhau dưới mái gia 
đình cũng là một yếu tố khiến cho chúng ta không 
thể nào tìm được một quan hệ tương đương ở bất kỳ 
ai khác. Lời xưa nói: “Anh em như chân với tay, vợ 
chồng áo mặc thay ra thay vào.”' Điều đó cũng có 
những cơ sở vững chắc của nó. Người ta có thể ly dị 
với vợ hoặc chồng chứ không thể thay đổi được quan 
hệ ruột thịt giữa người trong một nhà. 

Tuy nhiên, liên hệ huyết thống cũng chưa phải 
là yếu tố tuyệt đối để đảm bảo một quan hệ tốt đẹp. 
Anh em với nhau là “tình”, còn có gắn bó với nhau 
đến mức nào cũng còn tuỳ nơi cái “nghĩa” nữa. Tình 
nghĩa có quân bình, đầy đủ thì quan hệ mới có thể 


1 Huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục. 


96 


cống ep ©7ronug Œia 9ì: 





tốt đẹp bền vững. Cái “nghĩa” ở đây chính là cung 
cách đối xử với nhau qua thời gian. 


Nếu bạn nhận thức được tầm quan trọng của mối 
quan hệ tốt đẹp với anh, chị em, bạn sẽ biết cách làm 
thế nào để củng cố tốt mối quan hệ đó. 


Nếu bạn có được những người anh, chị em gắn bó 
tốt, bạn có được những chỗ dựa tinh thần rất quan 
trọng, cần thiết trong những lúc sóng gió của cuộc 
đời. Một điều nữa cũng quan trọng không kém mà 
đôi khi bạn có thể không nghĩ đến. Đó là mối quan 
hệ tốt cho con cái của mình. Nếu như “trăm người 
bạn vẫn chưa phải là thừa”, thì tại sao bạn không cố 
gắng gìn giữ cho con cái mình những mối quan hệ 
đáng tin cậy trong cuộc đời chúng? 


**w* 


Chỉ cần bạn nhận thức đúng được tầm quan 
trọng của vấn đề, và thật lòng muốn làm, bạn sẽ làm 
được. Vì có rất nhiều cách đơn giản mà hiệu quả để 
bạn làm điều ấy. 


Hãy dành thời gian nghĩ đến các anh, chị, em 
của mình, cho dù họ đang sinh sống ở đâu đó, gần 
hay xa bạn. Nếu bạn có ít thời gian, hãy giữ liên lạc 
với họ ít nhất mỗi tháng một lần. Điều quan trọng 
là hãy làm điều đó một cách chân thành và đều đặn, 
chẳng hạn vào đầu tháng hoặc cuối tháng, hoặc theo 
một định kỳ thích hợp nào đó. Họ sẽ nhận ra là bạn 
đang quan tâm đến họ, không chỉ là việc chợt nhớ 


97 


ống đẹp giữa. dòng đời 





đến một cách tình cờ. Trong thời hiện đại này, bạn 
đừng bảo là khó làm điều ấy, vì như vậy sẽ là tự dối 
mình. Bạn có thể dùng điện thoại, thư tín... cách nào 
cũng được. Hơn thế nữa, nếu không nhận được sự 
hồi âm, phúc đáp, cũng đừng lấy điều đó làm đáng 
buồn hay hờn giận. Không phải ai cũng có thể nhạy 
cảm đến mức nhận ra ngay mọi việc, nhưng nếu bạn 
kiên trì, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. 


Nếu có dịp nào đó bạn có thể sắp xếp đưa con cái 
đi chơi, hãy nghĩ đến việc viếng thăm các anh, chị, 
em của mình như một trong những nơi ưu tiên. Thử 
tưởng tượng, bọn trẻ sẽ được chơi đùa với nhau trong 
một tình thân ấm áp khác hẳn với những quan hệ 
bạn bè thông thường của chúng. Điều đó đủ để bù 
đắp cho sự quan tâm của bạn. Về phần bạn, những 
dịp này sẽ vô cùng thuận tiện để anh em, chị em ngồi 
ôn lại những kỷ niệm xưa - những kỷ niệm mà tôi 
tin là bao giờ cũng rất đẹp đối với mỗi người, bởi vì 
ngay cả một trận đòn dữ dội của thời thơ ấu thì ngày 
nay cũng sẽ được nhớ đến một cách thú vị và trân 
trọng. Đó là những giây phút đẹp mà bạn không thể 
tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Điều đó nuôi 
dưỡng tỉnh thần bạn, tiếp thêm sức mạnh cho bạn 
trong cuộc sống khó khăn, vất vả. 


Nếu như bạn may mắn có cha mẹ vẫn còn sống 
trên đời này, bạn có thể đề nghị với các anh, chị, em 
của mình những dịp cùng đến thăm cha mẹ. Đây là 
một ý hay, vì bạn sẽ được sống lại không khí gia đình 
thân mật của ngày xưa và đồng thời giáo dục cho con 
cái mình mối quan hệ tốt trong dòng tộc. 


98 


ống 2gp ©7roug Œia ìnÍt 





Ngày xưa các cụ luôn tôn trọng tục lệ “ăn giỗ” ở 
nhà một vị tộc trưởng hoặc đích tôn, vì những người 
này chịu trách nhiệm cúng giỗ ông bà. Đây là một 
tục lệ mang nhiều ý nghĩa sâu xa mà rất tiếc là trong 
thời hiện đại chúng ta không giữ được nhiều. 


**w%* 


N» tôi còn nhỏ, cứ mỗi dịp được theo cha 
mẹ đi “ăn giỗ” là trong lòng vô cùng náo 


nức, mừng vui. Tôi chưa đủ trí khôn để hiểu được ý 
nghĩa của việc thờ cúng ông bà, nhưng tôi cảm nhận 
được sâu sắc mối quan hệ thân mật với những người 
trong dòng họ mỗi lần được về ăn giỗ. Người về ăn 
giỗ rất đông, và điều thú vị là bất cứ ai trong số 
họ cũng đều có quan hệ huyết thống xa gần với gia 
đình. Tôi được chỉ cho biết những ông, bà, cô, chú, 
bác, anh, chị, cháu ... đủ mọi thứ bậc không sao nhớ 
hết. Tôi thích nhất là có những “đứa cháu” gọi tôi 
đến bằng chú hoặc bác mà chúng lớn hơn tôi đến 
mươi, mười lăm tuổi! 

Ngày nay những đám giỗ lớn như thế không còn 
nữa. Nhưng vào ngày giỗ ông nội hoặc bà nội tôi, 
các cô, chú vẫn thường quy tụ về nhà tôi, cùng với 
con cái của họ, vì cha tôi là con trai lớn nhất. Vào 
những dịp này, người lớn trẻ con đều vui vẻ, tràn đầy 
tình thân mật. Tôi không biết ông nội hay bà nội có 
về chứng giám lòng thành của con cháu hay không, 
nhưng chắc chắn một điều là nếu còn sinh tiền các 


99 


ống đẹp giữa. dòng đời 





vị sẽ lấy làm sung sướng khi thấy con cháu vẫn giữ 
được tình thân như thế. 


Đó là điều mà ngày nay chúng ta vẫn còn làm 
được, nếu muốn. Hầu hết người Việt Nam không ai 
là không có tục cúng giỗ ông bà hàng năm. Nhưng 
việc tổ chức “phần ai nấy cúng” như ngày nay vẫn 
thường được thực hiện “cho thuận tiện” là một sai 
lầm. Trong anh chị em nên thống nhất việc cúng giỗ 
phải do một người tổ chức mà thôi. Nếu cha mẹ đã 
mất, người ấy thường là con trai lớn nhất. Nếu cha 
mẹ còn sống, người cúng giỗ sẽ là người đang sống 
với cha mẹ, bất kể đó là con trưởng, con thứ hay con 
út. Những người khác có trách nhiệm đưa con cái về 
“ăn giỗ”. Đây là một cơ hội vô cùng quý giá để anh 
chị em trong gia đình cùng gặp gõ nhau và siết chặt 
tình thân, gắn bó nhau hơn nữa. 


Thật ra, trong thực tế thì quan hệ giữa anh, chị, 
em một nhà với nhau không phải bao giờ cũng hoàn 
toàn êm đẹp. Đôi khi, vì cuộc sống khó khăn, chúng 
ta rất dễ có những đụng chạm, xích mích với nhau. 
Tuy nhiên, nếu hiểu được tầm quan trọng của một 
mối quan hệ tốt và lâu dài cho bản thân cũng như 
con cái mình về sau, chúng ta có thể cởi mở hơn, 
dễ cảm thông hơn và cũng nhẫn nhục hơn. Chỉ cần 
được như thế, bạn sẽ thấy không có xích mích nào là 
không thể hàn gắn, hoà giải được. 


100 


Í . 


Với người bạn sẽ kết hôn 


&: vô cùng may mắn nếu bạn chỉ quan hệ 
với một đối tượng duy nhất nào đó trước 
khi kết hôn. Điều đó có nghĩa là bạn tìm được “ý 
trung nhân” ngay trong lần quan hệ đầu tiên. Tuy 
nhiên, đây là trường hợp rất hiếm có trong thời đại 
này. Thường thì bạn cần phải và buộc phải trải qua 
những sự lựa chọn khác nhau, đôi khi là cùng lúc. 
Và vì thế bạn cần biết cách giữ mối quan hệ tốt như 
thế nào với những đối tượng mà bạn đang chọn lựa. 


Quan hệ hôn nhân và quá trình tìm hiểu để đi 
đến hôn nhân ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Ñgày 
trước, người ta rất ít ;khi được trực tiếp tìm hiểu 
nhau trước khi kết hôn. Thường chỉ là thông qua 
việc dò hỏi từ người khác, nhất là những người mai 
mối. Nhưng những thông tin nhận được theo cách 
ấy thường ít khi chính xác, bởi mồm mép của các bà 
mai mối là ... ghê gớm lắm. Có câu chuyện khôi hài 
về một cô dâu sứt môi được bà mai thông báo trước 
với nhà trai là cô dâu “mồm mép không được lành 
lặn cho lắm”. Nhà trai hiểu theo cách là cô dâu chắc 


101 


ống đẹp giữa. dòng đời 





có lẽ hơi khuyết điểm về cách ăn nói, thôi thì về nhà 
chồng chịu khó dạy dỗ thêm. Đến khi cưới xong mới 
võ lẽ... Nhưng bà mai đàng tra1 cũng thuộc loại “cao 
thủ” chẳng kém gì, đã báo trước với nhà gái là chàng 
rể “không được ngay thẳng lắm”. Nhà gái hiểu theo 
cách là chàng rể tương lai có lẽ tính tình không được 
hoàn toàn chơn chất, lương thiện, nhưng điều đó có 
hề gì, miễn có gia đình rồi thì nó hẳn phải lo làm ăn 
thôi. Đến chừng cưới xong mới vỡ lẽ đó là một anh 
... tù lưng. Thôi thì, vỏ quít dày gặp móng tay nhọn. 
Hoá ra cũng chẳng ai thua ai, mà thành ra là thật 
“xứng đôi vừa lứa”. 


Đó là chuyện đùa, nhưng là đùa để nói lên một 
thực trạng về quá trình tìm hiểu để xây dựng hôn 
nhân ngày xưa. Còn chuyện thật như cha tôi ngày 
trước gặp mẹ tôi, cũng chỉ là tình cờ ngồi trong quán 
nước nhìn ra thấy được, liền đem lòng vương vấn, về 
nhà thưa chuyện với ông bà nội rồi nhờ người dọ hỏi 
đến tận nhà. Sau đó là các thủ tục cưới xin trong khi 
hai người chưa một lần được trực tiếp nói chuyện 
cùng nhau. 


Ngày nay thì sự việc hoàn toàn khác biệt. Người 
ta chẳng những được tìm hiểu nhau mà thậm chí 
còn tìm hiểu rất kỹ trước khi đi đến quyết định kết 
hôn cùng nhau. Vai trò của cha mẹ rất mờ nhạt 
trong giai đoạn tìm hiểu này, bởi vì lắm khi các vị 
chẳng biết gì cả, cho đến khi con cái chính thức thưa 
chuyện xin tiến hành việc cưới hỏi. 


102 


Quaøa 20 266w (hân 





Truyền thống dân tộc cũng giữ cho các mối quan 
hệ “tiền hôn nhân” của chúng ta có một giới hạn 
nhất định. Nghe nói ở phương Tây ngày nay còn có 
“mốt” sống chung với nhau “thử” một thời gian trước 
khi cưới. Mong rằng cái “mốt” ấy đừng có lây sang 
xứ mình. 


Một điều có vẻ như nghịch lý là, với sự khác biệt 
tích cực như thế, nhưng tỷ lệ những cặp ly hôn ngày 
nay lại cao hơn gấp bội. Tôi nói “cao hơn” cũng là nói 
giảm nhẹ, chứ theo chỗ tôi biết thì hầu như vào thế 
hệ của cha mẹ, ông bà tôi... trở về trước, vợ chồng 
ly hôn là chuyện cực kỳ hiếm hoi mà không phải ai 
cũng có “may mắn” được chứng kiến. Khắp vùng tôi 
ở, cũng chỉ được nghe nói đến- chứ không nhìn thấy 
- có một vụ duy nhất là một ông nào đó “để vợ”, theo 
cách dùng từ ngày trước có nghĩa là bỏ vợ, vì bà này 
nổi tiếng đanh đá nhất... chợ tỉnh. Thế thì làm sao 
mà so sánh để nói là “cao hơn” được! 


Vì sao như vậy? Tôi cũng đã trao đổi vấn đề này 
với khá nhiều người, và có nhiều ý kiến nhận định 
khác biệt nhau. 

Có người cho rằng, các cụ ngày xưa chưa hẳn đã 
có gia đình hạnh phúc, nhưng lễ giáo khắc nghiệt 
không cho phép nghĩ đến chuyện ly hôn nên phải 
gượng ép sống chung đó thôi. Ngày nay, những quan 
niệm mới cởi mở hơn, tự do hơn đã giải phóng người 
ta khỏi những cảnh sống bất đắc dĩ đó. Vì thế mà ta 
nhìn thấy một tỷ lệ ly hôn cao. Theo những người 


^ 


này, những cặp “không ly hôn” mới thật sự là hạnh 


105 


đống đẹp giữa. dòng đời 





phúc, và rất có thể sau nhiều lần ly hôn thì cuối cùng 
mỗi người đều sẽ tìm được cho mình một cuộc hôn 
nhân hạnh phúc. 


Tôi không biết ý kiến này có đúng không. Nhưng 
thấy có vẻ hơi võ đoán. Có lẽ cần phải có những cuộc 
điều tra, thống kê cụ thể để đưa ra các số liệu chứng 
minh thì may ra mới có thể thuyết phục được. Còn 
cứ theo như suy luận mà nói, thì lập luận này có 
nhiều chỗ không ổn lắm. Làm sao biết các cụ ngày 
xưa không hạnh phúc? Các cụ thì tôi không biết, 
nhưng hai cụ nhà tôi thì quả thật các vị chẳng có 
vấn đề gì để phải gọi là sống chung “bất đắc dữ. Còn 
những người có thành tích ly hôn cao vào thời này - 
từ ba đến bốn lần hoặc hơn nữa - thì tôi cũng đã có 
may mắn tiếp xúc, và tôi rất lấy làm ngờ vực là sau 
“nhiều lần ly hôn” liệu họ sẽ có được một gia đình 
hạnh phúc hay không. Điều làm tôi ngờ vực là hoàn 
toàn có cơ sở, bởi những nguyên nhân dẫn đến ly hôn 
vẫn còn sờ sờ ra đó, làm sao có thể hy vọng một cuộc 
hôn nhân tốt đẹp? 


*w* 


Tuy nhiên, trong ý kiến này tôi thừa nhận yếu tố 
“lễ giáo khắc nghiệt” như một nguyên nhân tích cực 
gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng “khắc nghiệt” có 
lẽ là một từ dùng hơi sa1 lệch hoặc thái quá trong 
trường hợp này. Nói cho chính xác, đó là một nề nếp, 
một quan điểm sống được gìn giữ trong truyền thống 
văn hoá dân tộc ta từ xưa đến nay. Qua cha mẹ tôi, 


104 


Quaaut 20 26ôt ((ân 





tôi hiểu rằng việc ly hôn được các cụ ngày xưa xem 
như một điều rất đáng xấu hổ, không chỉ cho cá nhân 
hai người mà còn là cho cả hai bên dòng họ nữa. 


Chính cách suy nghĩ này đã tạo nên một tình 
thần trách nhiệm rất cao trong cuộc sống hôn nhân. 
Nhờ đó, người ta có thể vượt qua hầu hết những trỏ 
ngại, vấp váp không sao tránh khỏi trong cuộc sống 
chung của một gia đình. Tôi sẽ trở lại vấn đề này 
trong một phần sau. 


Một trong những điểm chung thường gặp ở 
những người có thành tích ly hôn cao là họ đã nghĩ 
đến chuyện ly hôn ngay trước khi kết hôn. Họ đã 
xem hôn nhân như một cách ... thử qua cho biết! Nếu 
vừa ý thì sống chung, có gì đó bất đồng hoặc không 
thoả mãn thì ... chia tay. Thật đơn giản! 


Với cách nghĩ đó, những cụm từ như “ván đã 
đóng thuyền”, “chim vào lồng”, “cá cắn câu”... mà 
ngày xưa dùng để chỉ quan hệ hôn nhân thật không 
còn thích hợp nữa, vì mối quan hệ ràng buộc không 
còn được xem như bất di bất dịch, mà quả đúng thật 
chỉ là “vợ chồng áo mặc thay ra thay vào”. 

Khác biệt lớn nhất, theo tôi, là ở điểm này. Ngày 
nay, người ly hôn không tự mình cảm thấy có gì phải 
“xấu hổ” như ngày xưa, nói gì đến chuyện lo nghĩ về 
danh dự, tiếng tăm của dòng họ! 


Không có sợi dây ràng buộc quan trọng này, tuổi 
trẻ bốc đồng thường dẫn đến những quyết định sai 
lầm là điều không sao tránh khỏi. 


105 


ống đẹp giữa. dòng đời 





Một trong những ý nghĩ chủ quan của riêng tôi 
là, nếu những cặp ly hôn đều cố gắng sống chung với 
nhau trong một thời gian nhất định nào đó và cùng 
nỗ lực giải quyết các vấn đề chung, có lẽ số người 
thật sự muốn ly hôn sẽ giảm xuống phần nào chăng. 


Thật ra thì luật pháp cũng đã vận dụng ý tưởng 
này, bằng cách dành một thời gian chờ đợi nhất định 
cho những người xin ly hôn trước khi đưa ra quyết 
định chính thức cho phép ly hôn. Nhưng một thời 
gian ngắn và với sự thiếu thiện chí của cả đôi bên thì 
cũng hiếm khi mang lại được một kết quả tích cực. 

Vì thế, điều tốt nhất vẫn là sự thận trọng cần 
thiết trước khi đi đến quyết định kết hôn. Nếu trong 
thời gian tìm hiểu để đi đến hôn nhân mà bạn có nghĩ 
đến việc ly hôn như một “giải pháp dự phòng” khi 
quan hệ hôn nhân không được tốt đẹp, tôi khuyên 
bạn hãy từ bỏ ngay ý tưởng ấy đi. Bởi vì chính ý nghĩ 
này sẽ trở thành một thứ kính mờ ngăn che không 
cho bạn nhìn rõ những vấn đề mà lẽ ra phải biết rõ. 


*w* 


Biết cảm thông và bao dung, rộng lượng là những 
đức tính rất tốt giúp cho quan hệ hôn nhân được bền 
vững, nhưng lại là những điều không nên lạm dụng 
trong giai đoạn tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Bởi vì, 
rất có thể bạn cảm thông cho một khuyết điểm hoặc 
sự bất đồng nào đó của người yêu, nhưng sẽ không 
thể cảm thông cho cùng một điều ấy nơi một người 
vợ hoặc người chồng. 


106 


Quaớt 20 26ôtt ((lrân 





Tỉnh thần trách nhiệm cao trong khi quan hệ 
tìm hiểu đối tượng mà bạn sẽ kết hôn là một trong 
những yếu tố có thể giúp giảm thiểu tối đa nguy cở 
tan võ về sau này. Điều này giúp bạn có được những 
nhận xét chính xác, đúng đắn hơn mà không bị che 
mờ bởi những tình cảm bốc đồng của tuổi trẻ. 


Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn có một mái 
ấm gia đình và không đến nỗi phải “ở goá” bất đắc 
dĩ, tôi khuyên bạn đừng đặt ra những chuẩn mực 
quá lý tưởng để rồi đi đến chỗ “cầu toàn trách bịÿ”. 
Mỗi con người nhất thiết đều phải có những khuyết 
điểm nào đó - người nào hoàn toàn không có mới 
là chuyện lạ trên đời! Điều quan trọng là, những 
“khuyết điểm nào đó” có “chỏi” lắm với bản thân bạn 
hay không? Có thể rồi sẽ khắc phục được hoặc chấp 
nhận được hay không? Nói chung, một người vợ hoặc 
người chồng lý tưởng không phải là mọi cái đều lý 
tưởng - nếu có người như thế, họ cũng không thèm 
kết hôn với bạn đâu! - mà chính là mọi cái đều thích 
hợp, chấp nhận được đối với mình. Nói nôm na như 
ông bà xưa là “nổi nào, vung nấy”! 


**w* 


Bạn có nên cùng lúc có nhiều đối tượng tìm hiểu 
để đi đến hôn nhân hay không? Mỗi người có thể 
nghĩ khác nhau về vấn đề này. Nhiều người cho rằng 
đó là lối “bắt cá hai tay” và rất dễ đưa đến việc “xách 
rổ về không”. 


Nhưng chúng ta tôn trọng chế độ một vợ một 


107 


ống đẹp giữa. dòng đời 





chồng, chứ việc có nhiều “đối tượng tìm hiểu” thì 
thật ra có gì sa1 trái đâu? 

Vấn đề này, theo tôi cũng không hẳn là do bạn 
“muốn mà được”. Duyên số ấy mài! Có phải đối tượng 
nào cũng có đủ những điều kiện ban đầu nhất định 
để bạn khởi sự việc theo đuổi, tìm hiểu đâu? Nhưng 
nếu “duyên may” đưa đẩy mà bạn gặp gõ được đến 
đôi ba người cùng lúc, “mỗi người một vẻ, mười phân 
vẹn mười” thì biết bỏ ai lấy a1 ngay lập tức đây? 

Trong những trường hợp đó, tôi cho rằng việc giữ 
mối quan hệ tìm hiểu với cùng lúc hai hoặc ba đối 
tượng không phải là điều sai trái. Vấn đề là bạn nhất 
thiết phải thành thật với chính mình và cả với các 
“đối tượng”. Không có gì phải che giấu “ý để” đang 
tìm hiểu để chọn lựa của mình. Thời đại bình quyền 
này, bạn chọn lựa người khác thì bản thân bạn cũng 
đang là đối tượng để người khác chọn lựa đấy. Đâu 
có ai hơn ai! Và một khi đã có đủ các yếu tố thích 
hợp để đi đến quyết định, hãy tìm cách bày tỏ ngay 
- trực tiếp hoặc gián tiếp - cho “mọi người” đều biết 
quyết định của mình. Điều đó thể hiện tỉnh thần 
trách nhiệm của bạn đối với chính mình cũng như 
với người khác. 

Giai đoạn quan hệ tình cảm “tiền hôn nhân” 
thường là giai đoạn tình cảm đẹp đẽ nhất trong suốt 
cuộc đời của mỗi chúng ta. “Tình chỉ đẹp khi còn ... 
dang dở” kia mà! Nối kết lại với nhau rồi thì những 
mơ mộng liền phút chốc vỡ tan, để hiển bày ra các 
yêu cầu khó khăn, khắc nghiệt của những lo toan 


108 


Quaea 20 206w ()(hân 





An” 


“eơm áo gạo tiền” trong một cuộc sống chung. Vì thế, 
không ai trong chúng ta là không lưu luyến những 
ngày tháng êm đềm của một cuộc tình... chưa ghé 
bến. 


Tuy nhiên, chính sự êm đềm, đẹp đẽ của những 
quan hệ tình cảm đầy đam mê, say đắm đó là những 
lớp sương mù bao phủ nhiều khi khiến cho bạn 
“nhắm mắt đưa chân” vào một cuộc hôn nhân mà 
lẽ ra không nên có. Điều này sẽ làm khổ cho cả hai 
người về sau, và ly hôn không bao giờ có thể xem 
là một giải pháp trọn vẹn bởi vì nó để lại những 
thương tổn khó lòng xoá bỏ được. Vì thế, hãy tận 
hưởng những gì tốt đẹp nhất mà tình yêu mang đến 
cho bạn, nhưng cũng hãy hết sức tỉnh táo và trách 
nhiệm trong việc tìm hiểu chọn lựa một đối tượng để 
thật sự đi đến hôn nhân. 


Quan hệ hôn nhân 


Quan hệ hôn nhân được xem như một điều tất 
yếu của đời người, và thời xưa kia còn được xem như 
một bổn phận của mỗi người. Nhất là người con trai 
trong gia đình. Bởi vì: “Có ba tội bất hiếu, trong đó 
không con nối dõi là tội lớn nhất.” 

Cách nhìn về hôn nhân ngày xưa khác hơn ngày 
nay rất nhiều, có những khía cạnh nghiêm khắc hơn 
nên cũng có thể nói là nhìn nhận hôn nhân một cách 
quan trọng hơn. Ngày nay, vấn đề hôn nhân có thể 


† Bất hiếu hữu tam, vô hậu chỉ đại. 


109 


ống đẹp giữa. dòng đời 





nói là vừa phức tạp lại cũng vừa đơn giản hơn xưa. 
Nói rằng phức tạp, là vì hôn nhân chịu rất nhiều 
yếu tố tác động, chẳng hạn như vấn đề bình quyền 
nam nữ, luật hôn nhân, quan điểm mới về quan hệ 
vợ chồng, quan hệ mới trong kinh tế gia đình... và 
rất nhiều yếu tố khác nữa. Còn nói rằng đơn giản, 
là vì vấn đề hôn nhân ngày nay gần như chỉ còn là 
vấn đề riêng của hai người, những tác động của gia 
đình hoặc xã hội đều rơi vào hàng thứ yếu, và quan 
hệ hôn nhân cũng không còn giữ được tính bất di bất 
dịch như ngày xưa, mà thật không may lại là một 
thứ quan hệ có thể thường xuyên “xoá đi làm lại”. 


Chính vì những khác biệt đó, để giữ được một 
quan hệ tốt trong hôn nhân, ngày nay người ta cần 
biết nhiều hơn, cũng như phải chủ động làm nhiều 
điều hơn. Và cũng vì mối đe doạ tan vỡ của một cuộc 
hôn nhân ngày nay là cao hơn nhiều so với trước đây. 


*w* 


Một trong những khác biệt lớn có thể dễ dàng 
nhận ra trong quan niệm của ngày nay là việc xem 
hôn nhân không còn là vấn đề bắt buộc nữa. Cha mẹ 
không còn theo như ngày xưa, ép buộc con cái phải 
lập gia đình ngay cả khi chúng không muốn, mà bản 
thân mỗi người thì tỷ lệ những người chọn sống độc 
thân đang ngày càng lên cao. Ở nước ta, con số này 
đã bắt đầu đáng gây chú ý, còn ở những nước công 
nghiệp, nó đã lên cao đến mức kỷ lục so với trước 
đây. Ngoài ra, số người lập gia đình trễ - trên ba 


110 


Quaớat 20 26ôt (/(lân 





mươi, hoặc thậm chí chờ đến bốn mươi - cũng gia 
tăng đáng kể. Đây cũng là những đặc điểm cần chú 
ý khi phân tích về quan hệ hôn nhân trong thời hiện 
đại. 


Vì sao người ta chọn sống độc thân hoặc lập gia 
đình trễ? Có những lý do khác nhau cho hiện tượng 
này. Một số người muốn dành thời gian để hưởng 
thụ những tiện nghi mà đời sống hiện đại mang 
đến, không muốn bị trói buộc vào một cuộc sống 
hôn nhân đầy trách nhiệm. Những người này có thể 
sống buông thả, theo cách mà họ cho là thoải mái 
nhất. Cũng chính những người có quan điểm thiếu 
lành mạnh này là những người thường hay vướng 
vào những quan hệ lăng nhăng không chính thức, 
thường chỉ để đùa vui qua đường mà không thật sự 
nghĩ đến việc xây dựng lâu dài. 


Nhưng một số khác có những lý do chính đáng 
hơn. Chẳng hạn họ muốn xây dựng, củng cố sự 
nghiệp, năng lực hay kiến thức thật vững chãi trước 
khi lập gia đình. Cũng có người không cố ý lập gia 
đình muộn, nhưng niềm đam mê trong công việc 
hoặc một sự nghiệp mà họ đang theo đuổi đã làm 
cho họ không nghĩ đến việc lập gia đình, cho đến một 
thời gian thích hợp nào đó. 


Nói chung, lập gia đình quá sớm cũng là một 
điều không tốt. Cả hai bên đều còn non trẻ, thiếu 
kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết để có thể đương 
đầu với những khó khăn không lường trước trong 
cuộc sống gia đình. 


111 


đống đẹp giữa. dòng đời 





Nhưng lập gia đình quá trễ sẽ rơi vào cảnh “cha 
già con muộn”, và sự rủi ro không nuôi dưỡng con cái 
thành tài cũng là điều đáng lo ngại. 


Vì thế, nếu bạn quyết định lập gia đình, nên cân 
nhắc các yếu tố vào những lúc thích hợp để đi đến 
quyết định vào một thời điểm vừa phải. Thế nào là 
vừa phải? Có thể nói đó là khi bạn đã nắm vững 
những yêu cầu của đời sống gia đình và có đủ sự vững 
chãi cần thiết cả về mặt tỉnh thần cũng như vật chất 
để tự lập trong cuộc sống. Thực tế cho thấy những 
cuộc hôn nhân vào thời điểm khi mà hai người đều 
đã có sự cân nhắc và chuẩn bị chín chắn ít có nguy 
cơ tan rã hơn những cuộc hôn nhân vội vã bốc đồng 
của tuổi mới lớn. 

Đối với những người chọn cuộc sống độc thân, đôi 
khi có thể là vì theo đuổi một đời sống tinh thần đặc 
biệt mà trong đó họ không xem việc lập gia đình là 
cần thiết. Nhưng cũng có đôi khi đó chỉ là dấu hiệu 
của sự thiếu quân bình trong các yếu tố tâm sinh lý, 
hoặc đơn giản hơn là một sự chọn lựa, đòi hỏi vượt 
quá thực tế như tôi đã có lần đề cập đến trước đây. 
Dù là gì đi nữa thì đây cũng không phải là đối tượng 
trao đổi của chúng ta trong tập sách này. 

Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học gần đây, 
việc lập gia đình không chỉ đơn thuần là đáp ứng các 
nhu cầu về tính dục và duy trì nồi giống. Sự kết hợp 
tình cảm nam nữ còn tạo ra những điều kiện tâm 
sinh lý cần thiết để con người tiếp tục phát triển 
bình thường. Một cuộc sống gia đình hạnh phúc thật 


112 


Quaớaut 20 26ôm (/(lân 





sự giúp người ta dễ dàng phát triển thêm năng lực 
sáng tạo cũng như nhiều khả năng khác trong cuộc 
sống. Ngoài ra, tình cảm lứa đôi còn là chỗ dựa rất 
cần thiết cho mỗi người khi có những biến cố bất ngờ 
trong cuộc sống. Tuy nhiên, như đã nói, phải là một 
gia đình thật sự hạnh phúc, nghĩa là phải giữ được 
một mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp. 


Quan hệ hôn nhân là một quan hệ phức tạp. 
Đối với hôn nhân trong thời đại này, mối quan hệ 
đó không thể được xây dựng tốt dựa hoàn toàn theo 
bản năng như trước đây, mà cần phải có những hiểu 
biết nhất định. Trước hết, bạn cần phải nhận thức 
đúng được tầm quan trọng của người bạn đời chung 
sống với mình, sau đó phải biết được người ấy cần 
những gì nơi bạn, và cuối cùng là bạn có thể đòi hỏi 
những gì có thể xem là hợp lý từ nơi người ấy. Khi 
bạn nhận thức đúng được những vấn đề này, bạn sẽ 
tự biết cách làm thế nào để xây dựng hoặc giữ gìn 
một gia đình hạnh phúc. 


Trong một cuộc nghiên cứu được thực hiện với 
800 phụ nữ tiêu biểu tại Hoa Kỳ, người ta đã thử đi 
tìm xem phụ nữ nghĩ thế nào về việc xây dựng một 
gia đình hạnh phúc. 


Nhiều yếu tố quan trọng khác nhau đã được các 
nhà tâm lý học trong cuộc nghiên cứu này nêu ra. 
Sau khi nhận được những kết quả sau đây, họ đã tỏ 


113 


ống đẹp giữa dòng đời 





ra khá ngạc nhiên vì có vẻ như không thật sự giống 
với những gì mà họ dự đoán. 


84% cho rằng các mối quan hệ cá nhân giữ vai trò 
hàng đầu. Điều này có nghĩa là, người có khả năng 
xây dựng một gia đình hạnh phúc phải là người có 
khả năng duy trì tốt các quan hệ bè bạn, quan hệ 
trong gia đình, quan hệ với con cái và thậm chí cả 
quan hệ với các đồng nghiệp trong công việc nữa. 


81% cho rằng yếu tố quan trọng nhất là có một 
gia đình trọn vẹn, nghĩa là có đủ con cái theo ý muốn 
- một trai một gái chẳng hạn - và vợ chồng cùng 
tham gia nuôi dạy con cát. 


36,5% cho rằng yếu tố quan trọng nhất là phải 
thành công về tài chánh. 


10,5% cho rằng yếu tố quan trọng nhất là đạt 
được quyền lực trong xã hội 


Những con số này nói lên suy nghĩ của người phụ 
nữ trong xã hội phương Tây có vẻ gì đó như đang đến 
gần những suy nghĩ của người phụ nữ Á Đông chúng 
ta. Bạn có thể thấy hai yếu tố “quyền lực” và “tài 
chánh” đã bị đẩy xuống cuối bảng với rất ít người 
tần thành. Trong khi yếu tố “biết ăn biết ở” được đưa 
lên hàng đầu. Đứng ở hàng tiếp theo, không thua 
kém bao nhiêu, là một ước mơ đơn giản về “gian nhà 
tranh hai quả tìm vàng”, nghĩa là một gia đình theo 
đúng nghĩa mà không nhất thiết phải giàu sang dư 
giả mới gọi là hạnh phúc. 

Nhưng đó cũng chỉ là “chuyện người khác”, nói 
nghe chơi cho vui và có thể dùng để “tham khảo” 


114 


Quaøa 20 266w (hân 





vậy thôi. Còn nếu bạn thực sự muốn xây dựng một 
gia đình hạnh phúc thì không cần phải điều tra quá 
nhiều người như thế mà chỉ cần điều tra kỹ một 
mình ... bà xã hoặc ông xã ở nhà thôi! 


Vai trò của người vợ và người chồng trong quan 
hệ hôn nhân ngày nay được xem như là ngang nhau 
- ít nhất cũng là trên lý thuyết. Tuy nhiên, vấn đề 
không phải là ở chỗ “ngang nhau” hoặc “hơn nhaư”, 
mà là ở chỗ mỗi người đều phải nhận thức đúng được 
tầm quan trọng của người bạn đời cùng chung sống 
với mình. Phần lớn các cuộc hôn nhân tan võ đều 
có sự đóng góp của yếu tố thiếu tôn trọng lẫn nhau, 
mà điều đó tất nhiên là xuất phát từ việc mỗi người 
đã không nhận thức được tầm quan trọng của người 
kia. 


Khi không thấy được tầm quan trọng của người 
bạn đời, người ta lại rất thường hay có khuynh hướng 
thấy rõ hơn, và thường là quá đáng, tầm quan trọng 
của ... chính mình. Nếu bạn có lúc nào đó rơi vào một 
trong các ý tưởng tương tự thuộc loại này, tôi khuyên 
bạn hãy bắt đầu nghĩ lại ngay trước khi mọi việc đã 
là quá trễ. 

Khi người chồng là trụ cột tài chánh của gia 
đình, anh ta thường lấy đó làm “lý do chính đáng” 
để tự xem mình là “trung tâm vũ trụ”. Nhưng anh ta 
không biết rằng, ngay cả trong trường hợp đó, người 
vợ cũng không nghĩ như anh, mà vẫn thường tự cho 
rằng công việc chăm sóc con cái, nhà cửa là ... quan 
trọng hơn nhiều! 


115 


đống đẹp giữa. dòng đời 





Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi cả hai vợ chồng 
đều có thu nhập. Nhưng nói chung trong bất cứ 
trường hợp nào thì chuyện tranh cãi “ai quan trọng 
hơn ai” mãi mãi là một vấn đề không có đáp án nếu 
mỗi người đều khăng khăng nhìn theo cách của 
mình. Vấn đề thật tế nhị ở đây là, những ý nghĩ so 
sánh ấy mỗi người đều thường giữ lại âm Ï trong tâm 
tưởng mình chứ không hề nói ra, nhưng nó lại chính 
là động lực thúc đẩy làm bùng nổ những cơn nóng 
giận, cáu gắt hoặc cãi vã... về những chuyện khác! Vì 
thế, vấn đề thường là cứ ngấm ngầm tôn tại cho đến 
lúc ... không còn tồn tại được nữa, nghĩa là đường a1 
nấy đi. 

Bạn có thể phát hiện và tự mình “điều trÿ căn 
bệnh này một cách hữu hiệu. Nguyên tắc được áp 
dụng ở đây rất đơn giản và rất ... xưa. Đó là nguyên 
tắc “tiên trách kỷ, hậu trách bỉ”- Trước tiên hãy tự 
trách mình trước khi đổ lỗi cho người khác. Chỉ cần 
bạn chịu lùi một bước, bạn sẽ tiến đến được hai, ba 
bước, và thậm chí là sau đó có thể đều bước tiến lên 
cho đến suốt cuộc đời. 


Thật ra, ông bà xưa đã từng nói “của chồng công 
vợ” để chỉ đến sự đóng góp quan trọng như nhau của 
cả hai vợ chồng. Đôi khi tôi cũng lấy làm ngạc nhiên 
về những ý tưởng đúng đắn vượt thời đại của người 
xưa, ngay cả khi mà chủ nghĩa nam nữ bình quyền 
vẫn còn là một điều gì đó chưa từng được đề cập đến 
trên xứ sở này. 


Nếu bạn chịu suy nghĩ một cách khách quan, bạn 


116 


Quaớat 20 26ôt (/(lân 





sẽ thấy điều này là hoàn toàn chính xác. Mỗi người 
đều có những đóng góp vào việc xây dựng gia đình 
mà người kia không sao thay thế được. Bạn có làm 
được tất cả những gì mà vợ bạn đã làm và vẫn âm 
thầm tiếp tục làm hàng ngày hay chăng? Ngay cả 
khi bạn nói rằng được với tất cả những công việc nhà 
đầy rối rắm vụn vặt, thì bạn vẫn phải trăm ngàn lần 
biết ơn cô ấy về việc đã sinh ra những đứa con kháu 
khỉnh làm trung tâm điểm cho cả gia đình. Ngược 
lại, người vợ cũng không thể không đánh giá cao hoặc 
cảm thông với những khó khăn vất vả, lo toan của 
người chồng trong vai trò trụ cột của gia đình. Anh 
ấy phải đương đầu với hầu hết mọi chuyện ngoài xã 
hội, để có thể xứng đáng là một “đấng nam nhỉ” và 
đảm bảo cho vợ con một đời sống tốt đẹp nhất như 
có thể. 

Hơn thế nữa, tiền đồ của con cái bao giờ cũng là 
một nỗi lo toan không thôi trong lòng bạn, và vì thế 
bạn nên cảm thông một điều là người bạn đời của 
mình cũng đang mang nặng trong lòng một mối lo 
toan như thế. Bởi vì cha mẹ nào lại chẳng thương 
con? Và tôi chắc là bạn cũng không ngây thơ đến nỗi 


2° é 


đặt ra câu hỏi “ai thương con nhiều hơn?”. 


Một khi bạn đã nhận thức đúng được vấn đề, 
đừng lo là người vợ hay chồng của bạn không nghĩ 
được như thế. Đây là một vấn đề có tính cách tác 
động lẫn nhau. Khi bạn đã nhỏ nhẹ lùi bước và bày 
tỏ sự tôn trọng của mình một cách chân thành, tôi 
tin chắc là bạn sẽ nhận được sự “hồi đáp” một cách 


117 


đống đẹp giữa. dòng đời 





tương xứng, thậm chí thường là tốt đẹp hơn cả sự 
mong đợi của bạn. 


Tuy nhiên, việc nhận thức đúng đắn và tôn trọng 
lẫn nhau chỉ mới là nền tảng ban đầu cho một cuộc 
hôn nhân hạnh phúc. Để duy trì hạnh phúc gia đình, 
bạn cần đến những chất liệu nhất định để nuôi dưỡng 
nó. Hay nói cách khác, bạn cần biết được người bạn 
đời của mình đang mong đợi những gì ở nơi mình. 

Nếu phải trả lời ngay câu hỏi này, nhiều người 
thường sẽ đưa ra câu trả lời rằng đó là sự quan tâm 
đúng mực, tỉnh thần trách nhiệm với gia đình, con 
cái, và nếu có thể được, là một sự cung ứng dổi dào 
về tài chánh. Vâng, đó là những điều hầu như ai 
cũng có thể thấy được như là những điều kiện cần 
thiết cho một gia đình hạnh phúc. 


Tuy nhiên, đó chỉ là những điều cần mà chưa đủ. 
Nhiều cuộc hôn nhân vẫn hội đủ các điều kiện này 
mà vẫn đi đến tan võ như thường. Vậy, còn thiếu 
những yếu tố nào khác? Hay nói khác đi, trong hôn 
nhân người ta còn mong đợi những gì ngoài những 
việc đã nói trên? 

Có thể bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên phần nào về 
những điều sắp được trình bày sau đây, vì bạn sẽ 
cho rằng nó nhỏ nhặt biết bao! Nhưng xin đừng vội 
chủ quan. Ngôi nhà to lớn có thể sụp đổ chỉ vì những 
con mọt rất nhỏ. Và một công trình vĩ đại đến đâu 
cũng được xây lên từ những viên gạch không lấy gì 
làm lớn. 


118 


Quaớut 20 26ôt ((ân 





Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan 
vỡ của một cuộc hôn nhân mà hầu hết các tâm lý 
gia đều thừa nhận là sự phai nhạt đi của tình yêu 
ban đầu sau một thời kỳ chung sống. Những gì nóng 
bỏng nhất, đam mê nhất trong thời kỳ ban đầu dần 
dần nguội lạnh đi như một tiến trình tự nhiên tất 
yếu. 


Có câu chuyện vui về một cặp vợ chồng trẻ. Khi 
còn yêu nhau, Chủ nhật nào chàng cũng đưa nàng 
đi lễ nhà thờ bằng một chiếc xe đạp. Đường đi đến 
nhà thờ phải qua một quãng dốc khá cao. Mỗi khi xe 
lên dốc, nàng thì thầm vào tai chàng: “Có mệt lắm 
không anh?” Chàng cố giấu đi hơi thở mệt nhọc, vui 
vẻ đáp lại: “Không, không sao đâu em.” 


Khi hai người đã cưới nhau một thời gian sau - 
không biết là bao lâu - vẫn quãng đường dốc ấy, vẫn 
chiếc xe đạp ấy, nàng thì thầm vào tai chàng: “Có 
mệt lắm không anh?” Chàng thở ra phì phò, bực bội 
gắt lên: “Đường dốc thế này, người chứ có phải trâu 
hay sao mà không mệt!” 


Chuyện đùa thôi, nhưng về mặt tâm lý thì đúng 
là như thế. Nếu bạn vẫn còn nuôi ảo tưởng về một 
tình yêu bất diệt trường tổn qua năm tháng, có lẽ 
bạn cần sớm xem xét lại vấn đề. 

Thật ra, nói như thế cũng là chưa chính xác lắm 
và có phần khá bi quan. Nói đúng hơn là để có được 
một “tình yêu bất diệt”, bạn cần phải biết cách vun 
đắp, nuôi dưỡng nó. Bằng không, sự lạnh nhạt chỉ 


119 


đống đẹp giữa dòng đời 





là một điều tất nhiên sớm muộn rồi cũng sẽ đến mà 
thôi. 

Sau đây là một số lời khuyên thiết thực mà bạn 
có thể áp dụng trong cuộc sống gia đình của chính 
mình. Những điều này có giá trị nuôi dưỡng hạnh 
phúc gia đình bởi vì chúng chính là những điều mà 
một người vợ hoặc người chồng mong đợi nơi người 
bạn đời cùng chung sống của mình. 

Giữ mối liên hệ vào những lúc vợ chồng phải xa 
nhau, dù chỉ là trong một thời gian rất ngắn. Một cú 
điện thoại từ nơi làm việc gọi về nhà để nói vài lời 
thân mật, âu yếm, hoặc khi bạn phải đi công tác xa 
trong ngày, có giá trị nhắc nhở và duy trì tình cảm 
hơn xa so với số tiền cước điện thoại mà bạn phải 
trả. Nếu bạn giữ được thói quen này đều đặn, người 
vợ hay người chồng của bạn cũng sẽ hình thành thói 
quen mong đợi bạn gọi về. Tâm trạng mong ngóng 
này khiến cho hai người luôn có cảm giác là đang ở 
bên nhau. 


Hãy quan tâm đến những điều mà vợ hay chồng 
của bạn mong muốn, và tạo điều kiện để thực hiện 
chúng, ngay cả những điều đơn giản nhất hoặc là 
những điều người ấy mong muốn cho bạn. Chẳng 
hạn, nếu cô ấy muốn may cho bạn một bộ đồ mới, 
đừng phản đối với lý do là chưa cần thiết. Dù là may 
đồ cho bạn nhưng đó là mong muốn của cô ấy, và bạn 
tốt hơn là nên tôn trọng. 


Cùng nhau bàn thảo về những vấn đề tương lai. 
Rất có thể người vợ hay người chồng của bạn chẳng 


120 


Quaớut 20 26ôm (/⁄(ltân 





hiểu gì cả về công việc của bạn, nhưng đừng vì thế 
mà bỏ qua việc này. Khi được trao đổi ý kiến cùng 
nhau, thậm chí chỉ là lắng nghe nhau, người ta sẽ 
cảm nhận được sự tôn trọng lẫn nhau và càng thấy 
gắn bó nhau hơn. 

Nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và giải trí cùng 
nhau. Dù sao thì bạn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi 
tối thiểu trong ngày. Hãy tranh thủ thời gian ấy để 
ở bên nhau. Sở thích của hai người có thể là khác 
nhau, nhưng sự chân thành có thể dẫn đến hoà hợp 
và tôn trọng lẫn nhau. Bạn cũng có thể chọn những 
hình thức giải trí nào mà cả hai người cùng ưa thích. 
Tốt nhất là chơi đùa cùng con cái. 

Đừng quên bày tỏ sự quan tâm săn sóc nhau bất 
cứ khi nào có thể. Thậm chí một lời thăm hỏi về công 
việc trong ngày khi đi làm về, hoặc gắp thức ăn cho 
nhau trong bữa ăn... Những việc nhỏ nhặt như thế 
có thể có giá trị rất tích cực trong việc nhắc nhở và 
duy trì tình cảm đối với nhau. 


Nên dành thời gian để thỉnh thoảng cùng đi ra 
khỏi nhà với nhau. Không cần thiết phải là một bữa 
ăn sang trọng tốn kém ở nhà hàng mới là dịp để bạn 
làm điều này. Chỉ cần chừng mười hoặc mười lăm 
phút đi dạo bên nhau trên con đường trước nhà vào 
buổi chiều hoặc tối cũng là quá đủ rồi. 

Vào những dịp nhất định nào đó trong năm, hoặc 
đơn giản chỉ là sau một thời gian mà bạn cảm thấy 
đã khá lâu, nên nghĩ cách để làm cho vợ hoặc chồng 
mình phải ngạc nhiên về một món quà nào đó. Vấn 


121 


đống đẹp giữa dòng đời 





đề không phải là thật đắt tiền, mà là làm thế nào 
để gây ra ngạc nhiên nhằm tạo sự phấn khích trong 
tình cảm qua việc bày tỏ sự quan tâm của bạn. Có thể 
là một chiếc áo khoác mới treo sẵn trên đầu giường 
nằm, để vừa sáng ra chợt thấy; hoặc một chai dầu 
gội mới loại mà bà xã rất thích nhưng không thường 
dùng - vì hơi đắt tiền - được bí mật đặt trong phòng 
tắm vào tối hôm trước... 


Khi có dịp cùng nhau đến những nơi công cộng, 
đông người, đừng quên bày tỏ mối liên kết giữa hai 
người bằng cách nắm tay nhau. Thật đơn giản nhưng 
cũng thật hiệu quả mà rất nhiều người không nhớ 
đến. 


Bày tỏ tình cảm của bạn mỗi ngày, vào những lúc 
chia tay nhau để đi làm hoặc khi đi làm về... Một nụ 
hôn vội lên trán hay một cái vuốt tóc trìu mến có vẻ 
như rất là nhỏ nhặt, nhưng nó nhắc nhở tình cảm 
cho nhau và không bao giờ là quá thừa. 


Nếu có việc phải đi xa, đừng quên viết thư về. 
Ngay cả khi bạn có thể gọi điện thoại về nhà được thì 
một lá thư với lời lẽ thích hợp vẫn có tác dụng khác 
hơn, bởi nó là một cái gì đó cụ thể hơn, có thể nhìn 
ngắm để nhớ đến nhau. 


Việc góp ý xây dựng nhau trong cuộc sống là điều 
tất nhiên, nhưng hãy làm điều đó thật khéo léo và 
nhất là đừng quá thường xuyên. Những bất đồng 
không đáng kể nên được bỏ qua đi thay vì là làm cho 
cuộc sống thêm phức tạp. 


122 


Quaớt 20 26ôm (/(lân 





Cần chú ý tôn trọng những gì là riêng tư của 
nhau. Nhiều người quan niệm đã là vợ chồng thì có 
thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Điều đó cũng đúng 
mà cũng không đúng. Nó chỉ đúng khi người ta tự 
nguyện chia sẻ cùng nhau, và không đúng khi một 
trong hai người tự ý xâm phạm những gì là riêng tư 
của người kia. Chẳng hạn, thư của một người bạn 
nào đó gửi cho vợ mình, đừng tự tiện bóc ra xem khi 
cô ấy không có nhà. Hoặc những điều nhỏ nhặt đại 
loại là như thế... 


Đừng cho rằng việc nói lên những lời yêu nhau 
là không cần thiết sau khi đã cưới nhau. Có đấy. Và 
thậm chí là rất cần thiết nếu như bạn không muốn 
những tình cảm của mình ngày càng phai nhạt. 


Hãy lắng nghe bất cứ khi nào người bạn đời của 
mình có nhu cầu muốn nói ra điều gì đó. Đôi khi có 
những chuyện bạn cho là không cần thiết, nhưng 
vấn đề không phải là câu chuyện mà là người nói ra 
câu chuyện. Lắng nghe là một cách để biểu lộ sự tôn 
trọng và sẵn sàng chia sẻ cùng nhau. 


Đừng bao giờ tự mình quyết định điều gì, dù là 
nhỏ nhặt. Đôi khi, vấn đề không phải là hỏi ý kiến 
lẫn nhau mà chỉ cần là thông báo cho nhau biết. Bởi 
vì chỉ cần được nghe biết về sự việc trước khi xảy ra 
cũng đủ để người ta không có cảm giác mình là một 
người ngoài cuộc. 

Cần chia sẻ với nhau cả trách nhiệm lẫn quyền 
hạn trong gia đình. Theo tự nhiên thì người vợ bao 


123 


đống đẹp giữa dòng đời 





giờ cũng có khuynh hướng tôn trọng và chấp nhận 
thua kém người chồng. Nhưng điều đó thường không 
là giải pháp lâu dài. Một người chồng khôn ngoan sẽ 
chia sẻ quyền hạn - kèm theo là trách nhiệm - trước 
khi có những dấu hiệu phản kháng từ người vợ. Bạn 
có thể bày tỏ sự chia sẻ quyền hạn bằng những cách 
rất đơn giản hàng ngày, chẳng hạn như nhường cho 
vợ chọn ngày giờ hoặc địa điểm đi chơi, chấp nhận 
mở chương trình ti-vi mà vợ ưa thích, hoặc ngừng 
xem bóng đá để lắng nghe vợ nói một câu chuyện 
nào đó... 


Không có vấn đề hơn hoặc thua trong quan hệ 
vợ chồng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã thắng khi nhận 
được một lời xin lỗi hoặc thái độ thua thiệt của vợ 
hoặc chồng mình, bạn đã lầm. Vấn đề là sự hài hoà 
trong quan hệ, vì đó mới chính là nền tảng của hạnh 
phúc gia đình. Suy cho cùng thì bạn thấy điều nào 
quan trọng hơn: một không khí đầm ấm, hoà thuận, 
hay một cảm giác thoả mãn lòng tự ái nhưng sẽ mất 
tất cả. Nhưng vấn đề quả đúng là như vậy. 


Chia sẻ với nhau không chỉ những niềm vul, sự 
thành công, mà ngay cả những thất bại, âu lo hay 
muộn phiền trong cuộc sống. Nên biết rằng, khi 
không được chia sẻ những nỗi buồn của người chồng 
hoặc người vợ, người ta sẽ phát sinh mặc cảm là có 
một sự ngăn cách nhất định nào đó. 

Chấp nhận những khác biệt, bất đồng nhất định 
nào đó giữa hai người, chỉ trừ khi đó là mối đe doạ 
cho sinh hoạt chung của cả gia đình, chẳng hạn như 


124 


Quaea 20 266w ()(hân 





sự nghiện ngập hay những đam mê tai hại... Nếu 
bạn biết chấp nhận, bạn sẽ dễ hài lòng hơn với cuộc 
sống chung. Nhưng dù bạn có không muốn chấp 
nhận thì thật ra bạn cũng rất khó lòng thay đổi, nếu 
không muốn nói là không thể được. 

Mỗi người phải luôn có ý thức phục thiện, sửa 
đổi lỗi lầm. Nói chung, hầu hết các lỗi lầm khi mắc 
phải lần đầu tiên đều có thể được tha thứ, nhưng 
chúng sẽ bắt đầu gây ra sự khó chịu kể từ lần tái 
phạm thứ hai, thứ ba... Bởi vì chúng tạo ra cho người 
khác cảm giác là không có sự thay đổi tích cực. 


Những điều nêu trên có thể là nhỏ nhặt khi bạn 
mới nhìn qua, nhưng hiệu quả của chúng quả thật 
không nhỏ nhặt chút nào. Và thực tế là chúng cũng 
không quá dễ thực hiện như bạn tưởng, mà luôn cần 
đến một thiện chí xây dựng với quyết tâm cao để 
theo đuổi một cách kiên trì. Tuy nhiên, kết quả chắc 
chắn sẽ hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của 
bạn. 


Tuy nhiên, quan hệ hôn nhân là một quan hệ 
hai chiều, vì thế mỗi bên đều phải có những đóng 
góp tích cực nhất định vào việc xây dựng và bảo vệ 
hạnh phúc gia đình. Cho dù bạn có tích cực và theo 
đuổi các biện pháp đúng đắn đến đâu đi chăng nữa, 
nhưng với một người vợ hoặc người chồng vô trách 
nhiệm thì vấn đề cũng sẽ chẳng cải thiện được gì. 
Tôi hy vọng đó không phải là trường hợp của bạn. 


Vấn đề muốn nói ở đây là, bạn cần trao đổi một 
cách chân thành để khuyến khích vợ hoặc chồng 


125 


ống đẹp giữa dòng đời 





mình cùng tham gia. Thường thì người chồng nên 
đóng vai trò tích cực, chủ động thực hiện các giải 
pháp bảo vệ tình cảm chung, và người vợ cần biết 
cảm thông và chấp nhận thiện chí của chồng. Tuy 
nhiên, không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi người 
vợ cũng có thể có những thái độ tích cực giúp xoay 
chuyển một chiều hướng tình cảm đang xấu đi. 


Như vậy, nếu như về phần mình bạn đã có những 
nỗ lực tích cực nhất để vun đắp hạnh phúc gia đình, 
thì bạn có thể chờ đợi, đòi hỏi những gì là hợp lý ở 
một người bạn đời? 


*w* 


Một cách tối thiểu, bạn có thể đòi hỏi nơi vợ hoặc 
chồng mình một thiện chí xây dựng. Tất cả những nỗ 
lực của bạn sẽ là hoàn toàn vô ích khi đối phương là 
một người thiếu thiện chí xây dựng trong hôn nhân, 
và điều này thì có rất nhiều nguyên nhân mà chúng 
ta không thể đề cập hết ở nơi đây. 


Ngoài ra, một yếu tố khác cũng không kém phần 
quan trọng là sự hiểu biết, cảm thông và chấp nhận 
vấn đề. Nhiều quan hệ căng thẳng xuất phát từ sự 
thiếu hiểu biết, và một khi bạn chưa giải quyết được 
sự thiếu hiểu biết này thì mọi nỗ lực nhằm cải thiện 
tình hình đều vô ích. Để có được sự hiểu biết lẫn 
nhau, mỗi người đều phải chịu lắng nghe và cảm 
thông người khác. Đây cũng là một trong những yếu 
tố mà bạn có thể đòi hỏi nơi vợ hoặc chồng mình 


126 


Quaớt 20 26ôn (/(lrân 





để giúp cho quan hệ hôn nhân được bền vững. Tuy 
nhiên, một phần nào đó bạn cũng có thể có những 
ảnh hưởng chủ động nhất định, chẳng hạn như cách 
trình bày vấn đề hoặc sự bày tỏ thiện chí một cách 
chân thành. 


Tình huống lý tưởng nhất là khi cả hai vợ chồng 
đều có những hiểu biết thích đáng và sự tích cực 
trong việc xây dựng cũng như bảo vệ hạnh phúc 
trong hôn nhân. Thật ra, khi mới kết hôn thì hầu hết 
các gia đình đều ở trong tình huống này. Điều tệ hại 
nhất là người ta thường nghĩ đến vấn đề một cách 
muộn màng khi mà một trong hai người đã không 
còn giữ được ngọn lửa nhiệt tình nóng bỏng như xưa. 


*w* 


N» những gì đã đề cập đến như trên, 
quan hệ hôn nhân đôi khi cũng có thể 
xấu đi do một số những quan điểm sai lầm xuất phát 
từ sự thiếu hiểu biết hoặc kinh nghiệm sống. 


Một số người xem vợ hoặc chồng mình là một 
người bạn tốt - và do đó họ thường đòi hỏi nơi vợ 
hoặc chồng mình những điều giống như ở một người 
bạn tốt. Đây là một sai lầm. Điều đó cũng có thể xảy 
ra nhưng không phải bao giờ cũng vậy. Quan hệ bạn 
bè hoàn toàn khác với quan hệ hôn nhân. Tốt nhất 
là bạn nên tìm một người bạn tốt thật sự để chia 
sẻ hoặc hỗ trợ cho bạn những gì bạn cần, còn người 
chồng hoặc người vợ cần giữ đúng vai trò của họ mà 
thôi. 


127 


đống đẹp giữa. dòng đời 





Một số người cho rằng hôn nhân có thể giúp thực 
hiện được những ước mơ của đời mình. Điều này 
không đúng. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp có thể đóng 
vai trò thúc đẩy tốt, nhưng đó không phải là động 
lực cần và đủ. Bạn vẫn phải có những nỗ lực thích 
đáng của riêng mình, vì hôn nhân không phải là cây 
đũa thần vạn năng như nhiều người lầm tưởng khi 
đang yêu. 


Một số người cho rằng vợ chồng nên có những 
công việc giống nhau để đảm bảo quan hệ ngày càng 
gắn bó hơn. Điều này không đúng, hay nói chính xác 
hơn là không cần thiết. Sự gắn bó của hôn nhân phụ 
thuộc vào cách thức mà hai vợ chồng sinh hoạt khi ở 
bên nhau, còn đối với công việc làm hoặc thậm chí sở 
thích riêng không cần thiết phải giống nhau. Cách 
nghĩ sai lầm này dẫn đến những cố gắng gò bó tai 
hại, chẳng hạn người vợ cố theo chồng đi xem bóng 
đá, hoặc người chồng cố gắng ngồi trước máy thu 
hình với vợ để nghe dạy nấu ăn... Những điều này 
trong thực tế không thể kéo dài được và cũng không 
mang lại kết quả gì tốt đẹp. 


Một số người cho rằng người chồng nên làm tốt 
những công việc “đàn ông”, trong khi người vợ thì 
đảm đương chuyện “đàn bà”. Sự phân vạch này là 
không cần thiết. Ngược lại, đôi khi vợ chồng cùng 
nấu ăn hay rửa chén bát có thể là những giây phút 
rất tuyệt vời. 


Một số người cho rằng những cuộc hôn nhân 
không tốt đẹp sẽ được cứu vãn khi có con. Điều này 


128 


Quaøa 20 266w (hân 





không đúng. Khi đã có được quan hệ hôn nhân tốt 
đẹp, con cái sẽ là một mối liên kết chặt chẽ giữa hai 
người. Nhưng nếu đã “cơm chẳng lành, canh chẳng 
ngọt”, con cái sẽ càng là một gánh nặng, vì thế còn 
dễ làm cho cả hai sớm đi đến chỗ chia cách hơn. 


Một số người cho rằng duy trì một cuộc hôn nhân 
không hạnh phúc vẫn tốt hơn là đi đến tan võ. Con 
cái đôi khi cũng là động lực để hai người “cắn răng 
chịu đựng” sống chung cùng nhau. Điều này không 
đúng. Cứu vãn sự tan võ của hôn nhân là điều cần 
thiết phải làm. Nhưng một khi mọi cố gắng đã vô 
hiệu và bạn có thể nhìn ra được những nguyên nhân 
không thể khắc phục nằm ở chỗ nào, thà rằng chia 
tay còn tốt hơn. Ngay cả với tâm lý con cái, dù việc 
sống với cha hoặc mẹ sau khi hôn nhân tan rã là 
điều rất đáng buồn, nhưng vẫn còn dễ chịu và ít 
căng thẳng tâm lý hơn là sống trong một gia đình 
thường xuyên có chiến tranh. 


Một số người cho rằng những chuyện giận hờn 
thường làm cho cuộc sống hôn nhân trở nên ý vị, 
nhiều màu sắc hơn. Thật ra, nhiều màu sắc hơn là 
điều tất nhiên, nhưng tốt đẹp hơn không thì cần 
phải xem lại. Nói chung, sự giận dỗi thường xuyên 
tạo ra một cảm giác quen thuộc đến mức chán nản. 
Dù người kiên nhẫn đến đâu cũng không thể mãi 
mãi nghĩ đến chuyện dỗ dành. Xét cho cùng, quan 
hệ hôn nhân là một quan hệ đầy trách nhiệm, không 
giống với chuyện tình cảm trước khi cưới được. 


Một số người cho rằng chuyện tình dục là không 


129 


ống đẹp giữa dòng đời 





quan trọng, chỉ cần có tình cảm tốt đẹp với nhau 
là đủ. Điều này không đúng. Một trong những điều 
làm cho quan hệ hôn nhân khác hẳn với quan hệ 
bè bạn chính là hoạt động tình dục. Dù sao cũng 
phải thừa nhận đây là một nhu cầu trong đời sống 
vợ chồng. Vì thế, nếu một trong hai người, hoặc cả 
hai, không còn thấy ham muốn về mặt tình dục là 
cuộc hôn nhân ấy đã bắt đầu có vấn đề. Quan hệ tình 
dục ở mức độ thích hợp và có sự quan tâm lẫn nhau 
là dấu hiệu tốt của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. 
Vì thế, việc từ chối hoặc thụ động khi có bất đồng về 
một chuyện khác là một thái độ thiếu khôn ngoan 
rất thường gặp. 


Một số người cho rằng đã kết hôn với nhau rồi 
thì không còn cần thiết phải ghen tuông như khi 
chưa cưới. Họ cho rằng điều đó có hại cho cuộc sống 
chung, vì nó tỏ ra thiếu sự tin cậy lẫn nhau. Vấn đề 
là ở chỗ, tuy họ nghĩ như thế nhưng thường không 
làm được như thế. Ghen tuông là một bản năng hoàn 
toàn tự nhiên của con người mà lắm khi chúng ta 
không nhận ra được sự hiện hữu của nó. Trừ khi 
ở mức độ thái quá, bằng không thì đó cũng là một 
trong các yếu tố tất yếu để gìn giữ hạnh phúc cho 
cả hai người. Chẳng hạn, người chồng không thể 
viện cớ “hoàn toàn trong sạch” để duy trì quan hệ 
với nhiều bạn gái như khi chưa kết hôn. Nếu anh ta 
không tỉnh táo trong việc này, sự “trong sạch” của 
anh ta sẽ có nguy cơ hoen ố vào một lúc nào đó mà 
chính anh ta cũng không lường trước được. 


130 


Quaea 20 206w ()(hân 





Một số người cho rằng tiền bạc là yếu tố quan 
trọng nhất trong đời sống gia đình, vì thế cho dù có 
những vấn đề bất ổn nào đó, chỉ cần cố gắng kiếm 
được thật nhiều tiền là sẽ giải quyết được tất cả, 
nhờ vào sự thoải mái về vật chất. Điều này không 
đúng. Một món quà đắt tiền quả là có giá trị mang 
lại niềm vui khác hơn một món xoàng xĩnh, nhưng 
đó là trong trường hợp mọi việc đang diễn ra bình 
thường. Nếu bạn chỉ chú trọng đến của cải vật chất, 
rồi có ngày bạn sẽ phải hối hận vì không thể dùng 
chúng để hàn gắn lại những rạn nứt trong tình cảm. 

Ngày nay, tỷ lệ ly hôn đã lên đến mức đáng báo 
động. Nếu như trước kia đó là một điều có vẻ như 
chỉ được thấy trong các xã hội phương Tây, thì ngày 
nay kể cả các xã hội Á Đông cũng đã đối mặt với vấn 
đề. Ly hôn không chỉ là chuyện không may cho hai 
người, mà còn tạo ra nhiều hệ quả xấu khác. Những 
đứa trẻ lớn lên không cha hoặc không mẹ thường 
hiếm khi có được sự phát triển tâm sinh lý bình 
thường để trở thành những người hữu dụng cho xã 
hội. Phần lớn chúng phải chịu đựng khó khăn về vật 
chất hơn các trẻ em khác, và cả một gánh nặng tâm 
lý khiến cho chúng trở nên khác thường theo hướng 
tiêu cực. Trong một chừng mực nào đó, khi số người 
ly hôn là quá nhiều và con cái của họ chiếm một tỷ lệ 
đáng kể, xã hội không có mấy biện pháp hữu hiệu để 
giúp đỡ hoặc ngăn ngừa các hậu quả xấu. 

Vấn đề có thể cải thiện đáng kể nếu mỗi người 
đều ý thức được trách nhiệm của mình trong hôn 


151 


đống đẹp giữa. dòng đời 





nhân. Chính tỉnh thần trách nhiệm cao sẽ giúp khắc 
phục và vượt qua những khó khăn tất yếu của đời 
sống vợ chồng. Bên cạnh đó, sự hiểu biết đúng đắn 
và nỗ lực tích cực của cả hai người trong việc vun đắp 
hạnh phúc gia đình sẽ giúp giảm thiểu tối đa nguy 
cơ dẫn đến sự tan vỡ. Xét cho cùng, phần thưởng mà 
bạn nhận được trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc 
sẽ vô cùng xứng đáng so với những nỗ lực đã bỏ ra, 
và tương laI con cái bạn cũng hoàn toàn phụ thuộc 
vào những nỗ lực đúng đắn như thế. 


132 


PHƯƠNG \ 
SÚNG DẸP 0IỮñ CUỘ ĐừI 


Quan hệ với bạn bè 


B- ra khỏi gia đình, quanh ta đều là bạn 
bè. Bạn đồng nghiệp, bạn chơi thể thao, 
bạn cùng sở thích, bạn học cũ, bạn trong quan hệ 
làm ăn, nhờ cậy phụ thuộc lẫn nhau... và hàng loạt 
những quan hệ bạn bè khác nữa không sao kể hết. 
Thậm chí, đi cùng chuyến xe cũng có thể trở thành 
bạn bè nếu xét thấy có điểm nào đó hợp nhau qua 
dăm ba câu trao đổi... 


Vì thế, nói đến một nếp sống đẹp không thể không 
xem xét đến quan hệ bạn bè. Tất nhiên, nói cho cùng 
thì trong mỗi một quan hệ bạn bè khác nhau đều có 
những điểm dị biệt khác nhau, nhưng dù sao vẫn có 
một số điểm chung mà ta có thể vận dụng vào trong 
từng quan hệ khác biệt. 


Những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sẽ đóng một 
vai trò quan trọng và tích cực trong mọi quan hệ xã 
hội. Những người bạn tốt có thể là chỗ dựa tinh thần 
lẫn vật chất cho chúng ta những lúc sa sút trong cuộc 
sống. Một tình bạn thật sự luôn xuất phát từ những 
tương đồng nhất định nào đó, vì thế mà những người 


153 


đống đẹp giữa dòng đời 





bạn tốt luôn biết cách chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau 
trong những tình huống xấu. 


Nhìn từ một góc độ khác, bạn bè cũng là nguồn 
kiến thức phong phú, đa dạng để chúng ta học tập. 
Tục ngữ có câu: “Học thầy không tày học bạn.” Điều 
này càng chính xác hơn nữa trong bối cảnh xã hội 
ngày nay. Khi chúng ta nhận một công việc mới, 
chính các bạn đồng nghiệp bao giờ cũng là những 
người dạy cho ta nhiều điều nhất, kể cả những điều 
mà có thể chúng ta chưa từng được học qua nơi 
trường lớp. 


Một thực tế là, cho dù gia đình là nơi thân thiết 
nhất, nhưng phần lớn thời gian trong cuộc sống của 
đa số chúng ta lại là gần gũi với bạn bè. Trừ khi bạn 
rất may mắn để có được một công việc làm tại nhà, 
bằng không thì thời gian làm việc và giao tiếp ngoài 
xã hội bao giờ cũng vượt xa hơn thời gian mà bạn 
được gần gũi với gia đình. 


Quan hệ với bạn bè là một mối quan hệ bình đẳng 
theo hai chiều, vì thế bạn chỉ có thể có được những 
người bạn tốt, hay nói đúng hơn là những tình bạn 
tốt đẹp, khi bạn biết cách xây dựng cũng như gìn giữ 
những mối quan hệ ấy. 


1. Chọn bạn mà chơi 


Cho dù các quan hệ xã hội ngày nay có mở rộng 
đến đâu, phức tạp đến đâu, bạn cũng không thể phủ 
nhận được nguyên tắc có vẻ như đã cũ mèm này. 


134 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





Người ta nói rằng, chỉ cần biết được những người mà 
bạn giao du là có thể hiểu được con người của bạn. 
Đó là nói về khuynh hướng lựa chọn của mỗi người 
nói lên bản chất của con người ấy. Nhưng điều này 
cũng còn có nghĩa là, bạn khó lòng mà tránh được 
những ảnh hưởng nhất định, tích cực hoặc tiêu cực 
của bạn bè chung quanh. Vì thế, cách khôn ngoan 
nhất vẫn là phải biết “chọn bạn mà chơi”. 


Tuy nhiên, việc chọn bạn mà chơi ngày nay hoàn 
toàn không thể hiểu một cách đơn giản như ngày 
trước. Có những người bạn mà dù muốn dù không 
chúng ta cũng không thể tránh né quan hệ với họ. 
Hơn thế nữa, nếu chúng ta không thật tế nhị trong 
cung cách ứng xử, không khéo rồi sẽ chẳng còn mấy 
ai đến gần để cho ta chọn lựa đâu! Trong mối quan 
hệ hai chiều này, nếu bạn công khai đưa ra những 
tiêu chuẩn này nọ để chọn lựa người khác, e rằng 
bạn sẽ là người đầu tiên được xem là không đủ tiêu 
chuẩn để kết giao cùng bè bạn. 


Trong xã hội ngày nay, cũng khó mà đưa ra 
những nhận xét phân loại cụ thể về những người 
bạn tốt hoặc xấu để chọn lựa. Có thể tạm hiểu một 
cách giản đơn, những người bạn tốt là những người 
mà ta cảm thấy thích hợp trong quan hệ, có thể chia 
sẻ, hỗ trợ cho nhau để cùng phát triển tốt mà không 
có những khác biệt thái quá trong quan điểm cũng 
như trong cách sống. Hiểu như thế, một người mà ta 
không thích giao du vẫn có thể là bạn tốt của nhiều 
người khác. Và chính bản thân chúng ta cũng chưa 
chắc đã được tất cả mọi người xem là bạn tốt! 


155 


ống đẹp giữa dòng đời 





Một câu cách ngôn phương Tây nói: “Có trăm 
người bạn vẫn không thừa, chỉ một kẻ thù là quá 
đủ.” Hiểu theo cách này, chúng ta sẽ thấy việc mở 
rộng quan hệ giao tiếp là quan trọng như thế nào. 
Hơn bao giờ hết, cuộc sống của chúng ta ngày nay 
phụ thuộc rất nhiều vào những người chung quanh 
trong xã hội, hay nói cách khác là phụ thuộc rất 
nhiều vào bạn bè. Chúng ta không thể thành công 
hoặc duy trì được một nếp sống thoải mái nếu không 
có được một quan hệ ngoại giao rộng rãi và tốt đẹp. 


Vấn đề ở đây là, làm thế nào để vừa có thể “chọn 
bạn mà chơi” và vẫn có được nhiều bạn tốt? 


Thật ra, trong những sinh hoạt xã hội ngày nay, 
những điều kiện kết giao bè bạn đã mở rộng hơn 
xưa rất nhiều. Điều quan trọng là chúng ta phải 
biết cách để nhận ra và giữ lấy những người bạn tốt 
trong quan hệ của mình, đồng thời cũng biết cách để 
khéo léo từ chối, tránh đi những mối quan hệ mà xét 
thấy không tốt đẹp về một phương diện nào đó. 


Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách mở rộng quan 
điểm giao tế. Hãy sẵn lòng kết giao bạn bè trong 
nhiều mối quan hệ khác nhau. Trong một chừng 
mực nào đó, việc có thêm mỗi một người bạn là có 
thêm một giá trị tỉnh thần cho chính mình. Vì thế, 
chúng ta cần phải có một khuynh hướng rộng mở 
thay vì khép kín. Nói cho cùng, chính chúng ta là 
người phải đi tìm những người bạn tốt, không phải 
tự nhiên họ tìm đến với chúng ta đâu. 


136 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





Một trong những khuynh hướng chọn lọc tự 
nhiên là sự đồng cảm. Người xưa gọi là “đồng thanh 
tương ứng, đồng khí tương cầu”. Vì thế, hãy sống 
chân thật, bộc lộ chính mình trong giao tiếp. Rồi 
chúng ta sẽ thấy là chỉ những người đồng cảm mới 
tiếp tục giữ mối quan hệ thường xuyên với mình. 
Chẳng hạn, nếu chúng ta không có khuynh hướng 
thích bàn chuyện chính trị, đừng cố tỏ ra quan tâm 
đến đề tài ấy trong một đám đông cốt chỉ để làm cho 
người khác không thất vọng. Hãy bộc lộ chính mình. 
Điều đó không có gì sai trái, nhưng nó giúp những 
người bạn thật sự biết để tìm đến cùng chúng ta. 

Đự chân thật và một chút khéo léo, tế nhị cũng 
giúp chúng ta tránh được những mối quan hệ không 
thích hợp. Đừng ngại mếch lòng khi từ chối không 
đi xem bóng đá với một người bạn mà mình không 
thích. Nhưng cũng đừng từ chối một cách quá thắng 
thừng. Bạn có thể đưa ra hàng tá lý do, và tôi tin là 
có những lý do rất thật, để nhẹ nhàng từ chối. Qua 
vài lần như thế, bạn sẽ không còn nhận được những 
lời mời bất đắc dĩ nữa. 

“Kính nhi viễn chỉ” cũng là một trong các phương 
thức hữu hiệu khi phải giữ mối quan hệ chừng mực 
với những người mà mình thấy là không thích hợp, 
chẳng hạn một người bạn nào đó cùng sở làm. Điều 
đó có nghĩa là “cung kính mà lánh xa”. Nhưng lánh 
xa không có nghĩa là tránh không đến gần (?), mà 
có nghĩa là tránh kết nối những mối quan hệ thân 
mật hoặc quá thường xuyên, tạo sự hiểu lầm về một 


137 


đống đẹp giữa dòng đời 





tình bạn thân thiết. Chẳng hạn, bạn không cần thiết 
phải mời ai đó dự tiệc sinh nhật của mình chỉ vì sợ 
“mếch lòng”, nếu như không thực sự thích giao du 
với người ấy. Một lần nữa, ở đây cũng là yếu tố chân 
thật. Tuy nhiên, một lời xin lỗi có tính cách xã giao 
là cần thiết khi gặp gõ về sau. 


Mặt khác, việc “chọn bạn mà chơi” trong thời đại 
này cũng nên được hiểu theo hai chiều. Nếu như bạn 
lăm le có ý “chọn lựa” người khác, thì bản thân bạn 
cũng là đối tượng “chọn lựa” của “thiên hạ” vậy. Điều 
đó có nghĩa là, nếu bạn muốn có những người bạn 
tốt, thì bản thân mình cũng phải là một người thật 
tốt trước đã. 


2. Sự chân thật và cảm thông 


Thiết lập được mối quan hệ bạn bè là một chuyện, 
gìn giữ và phát triển tốt mối quan hệ ấy lại là một 
chuyện khác hơn. 

Mặc dù có rất nhiều yếu tố cần thiết có thể được 
xem xét trong việc duy trì một mối quan hệ bè bạn 
tốt đẹp, nhưng về mặt chủ quan có thể thấy nổi bật 
nhất là sự chân thật và biết cảm thông. 


Chân thật có nghĩa là không để cho những yếu tố 
giả tạo chi phối vào quan hệ bạn bè. Cần phân biệt 
sự giả dối với những tránh né mang tính xã giao mà 
a1 ai cũng phải có trong giao tiếp. Khi bạn làm ra vẻ 
hết sức nhiệt tình muốn giúp đỡ ai đó, có thể bạn sẽ 
được họ cảm kích. Nhưng sự thật cuối cùng cũng sẽ 


138 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





phơi bày, bởi vì thực tế là khi sự việc xảy đến bạn 
lại chẳng giúp gì cho người ấy cả. Trong trường hợp 
đó, mối quan hệ sẽ xấu đi còn hơn cả trước kia, khi 
chưa xảy ra sự việc. Ngược lại, bạn có thể nói là bận 
việc để từ chối một lời mời dùng cơm tối - trong khi 
không bận gì cả - thì người mời vẫn có thể cảm thông 
được mà không xem đó là một sự dối trá. Anh ta sẽ 
hiểu rằng bạn có những lý do riêng nhất định nào đó 
mà không tiện nói ra. 

Sự chân thật giúp cho mối quan hệ bạn bè được 
bền vững, vì mỗi người đều cảm thấy mình được tôn 
trọng và có thể tin cậy lẫn nhau. Ngược lại, sự dối 
trá được hiểu như là một sự khinh thường và khó 
tin cậy. 


Bạn có thể biểu lộ sự chân thật qua cách ứng 
xử của mình, qua việc tôn trọng những gì đã nói 
và qua việc chân thành chấp nhận những sai lầm, 
khiếm khuyết. Một cung cách ứng xử như thế, thông 
thường sẽ nhận lại được một cách ứng xử tương tự 
từ phía bên kia. Nếu không, cần xét lại ở khâu “chọn 
bạn mà chơi” của bạn. 


Sự cảm thông giúp chúng ta vượt qua được những 
khác biệt không sao tránh khỏi trong quan hệ bạn 
bè. Trừ khi đó là những khác biệt làm cho hai người 
trở nên không thể nào hoà hợp với nhau, còn thì hầu 
hết mọi sự khác biệt đều có thể bằng cách này hay 
cách khác vượt qua được. Tất nhiên là khi hai bên có 
sự cảm thông nhau. 


159 


ống đẹp giữa. dòng đời 





Mỗi người trong chúng ta đều thường xuyên mắc 
phải những lỗi lầm về phương diện này hay phương 
diện khác. Những người bạn tốt luôn biết cách cảm 
thông và khuyến khích nhau để cùng hoàn thiện. Sự 
chỉ trích thiếu xây dựng thường không làm cho vấn 
đề trở nên tốt hơn mà chỉ khiến cho quan hệ bạn bè 
dễ đi đến chỗ ngày càng xa cách. 


3. Giúp đỡ lẫn nhau 


Nếu bạn nghĩ rằng nhận sự giúp đỡ cụ thể của 
một người bạn là một hành vi lợi dụng, bạn đã sai 
lầm. Một quan hệ bạn bè chỉ thực sự tốt đẹp đúng 
nghĩa khi đôi bên có sự giúp đố qua lại với nhau. 
Chẳng những bạn cần biết cách giúp đỡ bạn bè khi 
khốn khó, hoạn nạn, hoặc đơn giản chỉ là khi được 
cần đến, nhưng đồng thời cũng cần biết chấp nhận 
sự giúp đỡ chính đáng của bạn bè. Nếu không có 
được sự qua lại hài hoà như thế, sẽ không bao giờ có 
được một tình bạn thật sự gắn bó. Điều quan trọng 
là bạn biết ghi nhận sự giúp đỡ chân thành của bạn 
bè và sẽ sẵn sàng đáp lại bất cứ khi nào có dịp. Tuy 
vậy, đừng nên tính toán hơn thua trong những mối 
quan hệ qua lại theo cách này. Có những giá trị của 
tình bạn mà chắc chắn bạn sẽ không sao đo lường 
được bằng tiền bạc hay vật chất của cải. 

Việc giúp đố lẫn nhau được thực hiện bằng vào 
sự quan tâm chân thật, thể hiện ngay cả qua những 
ý kiến đóng góp cho bạn mình, không phải lúc nào 
cũng phải là những giúp đỡ bằng tiền bạc hay công 


140 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





sức. Đôi khi, sự quan tâm chân thật của bạn bè có 
thể giúp ta có cảm giác được chia sẻ gánh nặng, và vì 
thế mà bản thân sự quan tâm tự nó đã là một cách 
giúp đỡ rồi. 

Bạn bè cũng có thể giúp nhau qua những lời 
khuyên chân thành để cùng tiến bộ. Một người bạn 
tốt thường đưa ra những lời khuyên xuất phát từ 
lòng chân thành mong muốn sự tốt đẹp cho bạn 
mình, khác hẳn với những cách nói đẩy đưa của 
người ngoài cuộc. 

Nói tóm lại, sự giúp đỡ lẫn nhau là yếu tố quan 
trọng để nối kết tình bạn ngày càng gắn bó hơn. Vì 
thế, hãy sẵn sàng giúp đỡ khi được cần đến, và hãy 
chấp nhận sự giúp đỡ của bạn bè khi bản thân chúng 
ta gặp khó khăn. 


4. Đừng tạo ra cách biệt 


Quan hệ bạn bè, dù thân thiết đến đâu cũng vẫn 
là bạn bè. Nghĩa là vẫn còn có những điều cần phải 
tế nhị gìn giữ. Nếu bạn may mắn có được thu nhập 
khá tốt, bạn cũng phải biết cách sử dụng tiền bạc 
trong quan hệ giao tiếp sao cho điều đó không trở 
thành một nguyên nhân gây cách biệt. 


Thử tưởng tượng bạn thường ra căn-tin uống 
nước với một người bạn vào giờ giải lao hàng ngày. 
Nhưng anh ta bao giờ cũng giành trả tiền mà không 
để cho bạn có một cơ hội nào đáp lễ. Dù không phải 
là một sự tính toán sòng phẳng, nhưng lòng tự trọng 


141 


đống đẹp giữa. dòng đời 





của bạn rất dễ dàng bị tổn thương, và quan hệ giữa 
hai bên bắt đầu nảy sinh sự cách biệt nhất định... 


Quan tâm đến khó khăn về tài chánh của bạn 
mình cũng là điều rất tốt. Điều đó thể hiện một tình 
bạn chân thật. Tuy nhiên, trong những trường hợp 
không cần thiết, hãy khéo léo đừng cư xử một cách 
vượt trội quá. Một món quà sinh nhật có thể cần có 
giới hạn nhất định để thể hiện sự hiểu biết của bạn, 
khi nó được đưa ra chung với những món quà khác 
của bạn bè. Cho dù bạn có khả năng tài chánh và rất 
muốn tặng cho bạn mình một món quà thật đắt tiền, 
điều đó cũng không phải là một cách ứng xử đẹp, 
bởi vì nó tạo ra sự cách biệt với những người khác. 
Tương tự, khi giao tiếp với bạn bè tránh ăn mặc quá 
“khác thường” hoặc tỏ ra rộng rãi quá đáng. Sự hào 
phóng của bạn sẽ có rất nhiều dịp khác đúng đắn 
hơn nhiều để bày tỏ. 


Những người có cuộc sống khó khăn về tài chánh 
lại càng dễ mang mặc cảm thua kém với bạn bè. Nếu 
có một người bạn như thế, chúng ta cần phải biết 
cư xử sao cho có sự hài hoà, hạn chế tối đa những 
cách biệt. Chẳng hạn, nếu có dịp đi ăn cơm chung, 
hãy chủ động chọn một quán ăn bình dân khiêm tốn. 
Điều này không dựa vào túi tiền của chúng ta mà là 
nhằm để tránh cho người bạn một sự khó xử, ngay 
cả khi anh ta không phải là người trả tiền. 


Nếu bạn có một điều gì đó đặc biệt hơn người, 
cũng nên tránh sự bộc lộ mình thường xuyên trước 
bạn bè. Một người luôn nói về mình - cho dù là những 


142 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





điều đáng nói - ít khi tạo được sự hoà hợp cùng người 
khác. Nếu sự phô trương ấy kèm theo chút tự cao, 
ngạo mạn - mà điều này lại rất thường xảy ra - nó 
sẽ khiến cho những người bạn tốt dần dần xa lánh 
chúng ta. 


ð. Nhưng cũng đừng vượt qua giới hạn 


Nếu bạn ÿ lại vào sự thân thiết với một người 
bạn để xen vào những chuyện riêng tư thuộc về cá 
nhân hoặc gia đình người ấy, bạn đã sai lầm. Quan 
hệ bạn bè có những giới hạn nhất định không thể 
vượt qua, và người khôn ngoan bao giờ cũng biết tự 
giữ mình trước khi vấn đề trở nên quá đáng. 


Chúng ta không thể chờ đợi một người bạn nói 
với chúng ta rằng “anh đang xen vào chuyện riêng 
của tôi”. (Nhưng nếu điều này thường xuyên xảy ra 
thì tôi e rằng sẽ có đấy!) Công khai nói lên một giới 
hạn mà mình không muốn bạn bè vượt qua, đó là 
một điều tế nhị không làm được, vì nó cũng đồng 
nghĩa với việc nói rằng “sự thân mật giữa tôi với 
anh chỉ đến mức này thôi”, và tất nhiên là không a1 
muốn nói như thế cả. 

Nhưng trong thực tế đó là một điều có thật. Vì 
vậy, chúng ta cần biết tự nhận ra những giới hạn 
nhất định của tình bạn để không gây sự khó xử cho 
người khác. 

Gia đình của mỗi người là một thế giới riêng tư. 
Chúng ta không nên đến chơi nhà bạn bè vào những 


143 


ống đẹp giữa. dòng đời 





giờ giấc mà người ta có thể cần có những sinh hoạt 
gia đình nhất định. Những khách không mời mà đến 
vào giờ cơm là tỏ ra thiếu lịch sự. Bữa cơm gia đình 
không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, nó còn là một 
“cuộc họp mặt gia đình”, vì người ta thường tranh 
thủ thời gian đó để trao đổi với nhau những điều cần 
thiết, hoặc thậm chí là để bày tỏ tình cảm, sự quan 
tâm đến nhau. Sự hiện diện của một người ngoài - dù 
là bạn thân - thường chỉ được chào đón “theo phép 
lịch sự” mà thôi, vì có những khó chịu mà không thể 
nói ra được. Nói chung, trừ khi được chính thức mời, 
còn thì việc đến chơi nhà riêng cần nên được cân 
nhắc hạn chế ở mức tối thiểu. 


Thậm chí nếu chúng ta có dịp đến thăm một 
người bạn ở xa lâu ngày không gặp, thì việc ở lại 
nhà người ấy cũng cần nên cân nhắc. Nói chung thì 
sự hiện diện của một người ngoài trong gia đình dù 
có được chủ gia đình chào đón cũng còn có thể gây 
lúng túng cho những thành viên khác. Nếu chúng ta 
dự định ở lại nơi nào khá lâu, nên tự giải quyết chỗ 
ở của mình, hoặc tìm một nhà bà con trong thân tộc 
thì tốt hơn. 


Việc gọi điện thoại đến nhà bạn bè vào giờ cơm, 
giờ nghỉ ngơi ... đều cần được hạn chế. Điều này có 
thể tự biết qua tâm lý của chính mình. Không gì khó 
chịu bằng đang bữa ăn của cả gia đình, nhất là khi 
đang đở dang một câu chuyện, mà chuông điện thoại 
reo lên và một người phải đi nhấc máy. Sự khó chịu 
sẽ càng tăng lên gấp bội nếu như cú điện thoại ấy 


144 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





không có thông tin gì cấp bách, cần thiết mà chỉ là 
để thăm hỏi và ... tán gẫu. Nếu là đang giờ nghỉ trưa 
của cả nhà, vấn đề cũng sẽ không được hoan nghênh 
hơn chút nào. 


Khi chúng ta muốn góp ý với bạn bè về một vấn 
đề gì đó có liên quan đến sự riêng tư trong gia đình, 
tốt hơn là nên hết sức thận trọng. Sự khó chịu không 
phải bao giờ cũng được bộc lộ ra ngay để chúng ta 
thấy được - và nếu đã đến mức đó thì e rằng chúng 
ta sẽ không còn có cơ hội để lập lại sự việc lần thứ 
hall 


Nếu là bạn bè khác phái thì càng phải thận trọng 
hơn nhiều. Cho dù là một tình bạn “trong sạch” mà 
không có sự khéo léo, tế nhị trong ứng xử cũng có thể 
gây ra những sự hiểu lầm không cần thiết. 


Những chuyện riêng tư của bạn bè mà chúng ta 
tình cờ biết được hoặc chính thức được nghe bạn tâm 
sự, cũng cần nên được giữ kín. Điều đó thể hiện một 
sự hiểu biết và tôn trọng. Khi người bạn thân đến 
than phiền với chúng ta về một người cha nghiện 
ngập đã có những hành vi quá đáng trong cơn say... 
người ấy chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn bực trong lòng 
mình vào lúc đó, chứ hoàn toàn không muốn chúng 
ta mang chuyện ấy đi nói với bất kỳ ai khác. Nhưng 
những việc tương tự như vậy rất thường xảy ra, và 
chính là một trong những nguyên nhân gây thương 
tổn cho tình bạn. 

Khi một người bạn đến nhờ chúng ta giúp đỡ 
trong lúc khó khăn, chẳng hạn như cho mượn một 


145 


đống đẹp giữa. dòng đời 





số tiền, điều tất nhiên là họ sẽ nói hết cho chúng ta 
nghe về lý do cần tiền của họ. Việc chúng ta đồng ý 
giúp đỡ bằng cách cho mượn tiền cũng không bao giờ 
là lý do chính đáng để có thể mang chuyện ấy ra kể 
lại cho người khác biết. 


Để nhận thức đúng về những giới hạn trong tình 
bạn, chúng ta cũng cần phải đánh giá đúng về mức 
độ thân mật giữa mình với mỗi người bạn khác nhau. 
Đây là điều rất tế nhị không dễ làm. Cách tốt nhất là 
dựa vào cách ứng xử của mỗi người bạn đối với chúng 
ta để xác định điều đó. Nếu một người bạn sẵn lòng 
chia sẻ những chuyện buồn trong gia đình với chúng 
ta, điều đó có nghĩa là người ấy cũng sẽ sẵn lòng 
lắng nghe những tâm sự của ta khi cần thiết. Và nếu 
một người bạn có ý muốn tránh né không đề cập đến 
những chuyện riêng tư trong gia đình họ, hãy thận 
trọng đừng làm điều đó với anh ta. 


6. Biết tôn trọng lần nhau 


Dù là bạn bè thân thiết đến đâu, sự tôn trọng 
lẫn nhau vẫn là cần thiết. Nếu là bạn bè mới quen, 
hoặc bạn bè quan hệ trong công việc... thì điều này 
lại càng quan trọng hơn nữa. 


Sự tôn trọng lẫn nhau được thể hiện qua cung 
cách giao tiếp, có khi chỉ là trong ngôn từ hoặc những 
cử chỉ rất nhỏ. 

Nhiều người coi thường việc chọn lựa cách xưng 
hô. Họ không biết rằng việc xưng hô không thích hợp 


146 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





thường gây khó chịu cho người khác rất nhiều, và nó 
cũng bộc lộ sự thiếu hiểu biết của bản thân chúng 
ta. Muốn xưng hô thích hợp, chúng ta cần phải đánh 
giá đúng mức độ thân mật giữa mình với người khác. 
Dùng tên riêng để xưng hô với một người bạn mới 
quen biết không phải là điều thích hợp, trong khi 
việc sử dụng những danh xưng thật trịnh trọng, 
nghiêm trang với một người bạn thân thường tạo ra 
cách biệt. 

Những lời nói đùa giữa bạn bè với nhau cũng cần 
được chú ý. Sự pha trò đúng mức là một yếu tố làm 
cho cuộc gặp gõ giữa bạn bè với nhau trở nên vui 
nhộn, hào hứng, nhưng đừng bao giờ đưa ra những 
lời nói đùa có tính cách xúc phạm đến người khác. 
Một tiếng cười hoà nhập cùng tập thể vào lúc đó 
không có nghĩa là người ấy hoàn toàn hài lòng hoặc 
không khó chịu. Và những người pha trò như thế là 
đã thiếu đi sự tôn trọng tối thiểu đối với bạn bè. 


Quan hệ bạn bè trong một chừng mực nào đó là 
quan hệ rất thoải mái, ít có sự gò bó, khuôn khổ như 
nhiều mối quan hệ khác. Tuy nhiên, nếu thiếu sự 
tôn trọng lẫn nhau thì sự thoải mái sẽ trở thành sự 
bừa bãi và không thể giữ cho mối quan hệ ấy tốt đẹp 
đồi lẩu (lược: 


z. Sòng phẳng trong công viỆệc 


Đôi khi, một mối quan hệ bạn bè còn đi kèm theo 
với một quan hệ khác nữa, chẳng hạn như quan hệ 
trong công việc. Một người bạn thân đồng thời cũng 


147 


đống đẹp giữa. dòng đời 





là cộng sự trong công tác chẳng hạn, hoặc hai người 
cùng hợp tác buôn bán hay làm một dịch vụ nào đó... 


Những mối quan hệ song song này nên được 
phân biệt rạch ròi, tránh sự lẫn lộn qua lại với nhau. 
Một người bạn rất thân, nhưng đồng thời cũng giữ 
cương vị trưởng phòng mà bạn đang phải làm việc 
dưới quyền. Trong trường hợp đó, chúng ta cần phải 
biết phân biệt rõ khi nào là quan hệ bè bạn và khi 
nào là quan hệ công việc. 


Điều này người xưa đã từng nhắc nhở. Trong 
công việc người ta gọi là “công tư phân minh”, trong 
mua bán cũng thường nói “ăn cho, buôn so”... Những 
quan điểm này chính là sự phân biệt tách bạch quan 
hệ bạn bè và những mối quan hệ khác... 


Sự nhập nhằng trong quan hệ bè bạn và những 
mối quan hệ khác thường không thấy ngay những 
điều khó xử, nhưng về lâu về dài sẽ dẫn đến nhiều 
lúng túng cho cả đôi bên. Và nếu điều này không 
được giải quyết thoả đáng thì tình bạn cũng khó mà 
duy trì được sự tốt đẹp lâu dài. 


Một nguyên tắc chung là bao giờ cũng nên sòng 
phẳng trong công việc. Đừng bao giờ để cho quan hệ 
bạn bè chi phối vào những gì thuộc về trách nhiệm 
của mình, cũng đừng ngại việc quy trách nhiệm cho 
một người bạn nếu như điều đó là cần thiết. Xét cho 
cùng, bạn có thể giúp đỡ bạn bè theo nhiều cách 
khác nhau, nhưng không thể thay thế để nhận lãnh 
trách nhiệm về một điều thuộc phạm vi công việc 
của người khác. 


148 


ống 2gp Œiứa (2uộc (2ời 





Thử tưởng tượng, nếu như chúng ta ÿ lại vào 
quan hệ bè bạn với trưởng phòng để thường xuyên đi 
làm trễ giờ, điều đó sẽ không sao chấp nhận được. Và 
trong cương vị ngược lại, nếu là một trưởng phòng, 
chúng ta cũng không thể vì tình bạn mà bỏ qua 
không nhắc nhở sự vi phạm kỷ luật thường xuyên 
của bạn mình. 


Nhiều quan hệ nhỏ nhặt khác trong cuộc sống 
cũng cần được ứng xử một cách sòng phẳng, rõ ràng 
minh bạch. Sự sòng phẳng không có nghĩa là coi 
trọng tiền bạc hơn tình nghĩa, nhưng nó là cách tốt 
nhất để bảo vệ tình cảm lâu dài. Bởi vì có những điều 
tuy không nói ra được nhưng sẽ hình thành những 
gút mắc trong quan hệ, mà nếu kéo dài lâu ngày có 
thể trở nên căng thẳng. 


Nếu bạn khéo léo trong ứng xử và nắm vững 
nguyên tắc này, bạn sẽ tránh được rất nhiều tình 
huống khó xử về sau. Hơn thế nữa, trong trường hợp 
này tình bạn sẽ là một yếu tố tích cực thúc đẩy cho 
công việc. Ngược lại, bạn có thể sẽ phá hỏng cả tình 
bạn lẫn công việc đang làm. 


Quan hệ với đồng nghiệp 


Sự phát triển của xã hội ngày nay đòi hỏi mở 
rộng mối quan hệ giao tiếp trong công việc. Mặt 
khác, quan hệ tốt với các bạn đồng nghiệp là một 
trong những yếu tố tất yếu để dẫn đến thành công 
trong công việc. Đôi khi quan hệ với các đồng nghiệp 


149 


ống đẹp giữa. dòng đời 





cũng có thể là một quan hệ bạn bè, nhưng đôi khi đó 
cũng có thể chỉ thuần tuý là một quan hệ trong công 
việc. Dù thế nào đi nữa thì bạn đồng nghiệp cũng là 
những người mà chúng ta phải thường xuyên tiếp 
xúc, và cũng là những người cùng chúng ta chia sẻ 
những khó khăn hoặc thuận lợi trong công việc. 


Một trong những nguyên tắc đầu tiên trong giao 
tiếp với đồng nghiệp là biết giới hạn phạm vi công 
việc của mình. Nếu như chúng ta có thể chân thành 
đưa ra sự góp ý xây dựng cho một người bạn thân 
về những gì mà người ấy còn thiếu sót, thì chúng 
ta không thể làm tương tự như thế với một đồng 
nghiệp, trừ khi điều muốn nói ra là thuộc về phạm 
vi trách nhiệm trong công việc của chúng ta. 


Nguyên tắc này cũng có nghĩa là chúng ta phải 
luôn nhận rõ và hoàn thành tốt phần công việc thuộc 
phạm vi trách nhiệm của mình. Ngày nay, phần việc 
của mỗi cá nhân thường bao giờ cũng liên quan đến 
khối lượng công việc chung. Nếu chúng ta không 
hoàn thành tốt phần việc của mình, điều đó thường 
cũng có nghĩa là có ai đó sẽ phải nhúng tay vào, và 
như vậy không phải là một dấu hiệu tốt cho quan hệ 
trong công việc. 


Tĩnh thần trách nhiệm bao giờ cũng là một trong 
những yếu tố giúp tạo thiện cảm nơi những người 
cùng làm việc chung. Việc đi trễ thường xuyên chẳng 
hạn, thường gây khó chịu cho các đồng nghiệp, cho 
dù họ không phải là người trả lương cho chúng ta. 
Tỉnh thần trách nhiệm cũng giúp tạo ra được sự tin 


150 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





cậy trong công việc, và đây chính là chìa khoá thiết 
yếu cho sự thăng tiến trong tương lai. 


Một nguyên tắc khác trong giao tiếp với đồng 
nghiệp là sẵn sàng giúp đỡ. Khi bạn nhận lời giúp 
đố đồng nghiệp của mình - tất nhiên là trong phạm 
vi có thể làm được - bạn vẫn được nhận đủ tiền lương 
như bình thường, nhưng đồng thời bạn còn đã “ký 
gửi” được một phần “lợi tức” nhất định nơi người 
được giúp đỡ. Cho dù bạn không tính đến, chắc chắn 
cũng sẽ có lúc bạn nhận lại được cả “vốn lẫn lãT”. 
Hơn thế nữa, biết đâu được lúc nào là lúc chính bạn 
sẽ cần được giúp đỡ? 


Biết giữ lời hứa cũng là một điều quan trọng. Xét 
cho cùng, mối quan hệ chính với các đồng nghiệp là 
công việc, không phải tình cảm. Và để đảm bảo công 
việc, người khác cần có thể tin cậy được vào những gì 
bạn đã hứa. Việc giữ lời hứa giúp công việc dễ dàng 
được sắp xếp trôi chảy, hiệu quả, và do đó làm cho 
các đồng nghiệp được hài lòng. Sự hài lòng là một 
yếu tố để dẫn đến mối quan hệ tốt đẹp. 


Nhưng mối quan hệ với các đồng nghiệp không 
phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những trường hợp 
bạn vô cớ bị “chiếu tướng” bởi một đồng nghiệp. Hoặc 
có khi nguyên do rất khó nói ra nhưng có thể ngầm 
hiểu là sự ganh ty vì thua kém trong công việc, hoặc 
đơn giản chỉ là vì bạn có vẻ ngoài trông hao hao 
giống... với một người mà người ấy không thích. 

Cho dù là vì lý do gì thì việc có một đồng nghiệp 


hay cau có, gắt gỏng hoặc luôn luôn nghiêm nghị, 


1ỗ1 


ống đẹp giữa. dòng đời 





lầm lì với mình cũng là một điều không lấy gì làm 
thoải mái. Trong những trường hợp này, sự chủ động 
tích cực của bạn đôi khi cũng có thể giải quyết được 
vấn đề. 


Trước hết, hãy loại bỏ ý tưởng chủ quan của bạn 
về một sự đối nghịch “vô cớ”. Hãy thận trọng xem 
xét lại mình, liệu có thể đã có điều gì sai sót hoặc vô 
tình trong cách ứng xử của mình có thể đã là nguyên 
nhân hay không? Nếu bạn đủ may mắn để nhận ra 
được một nguyên nhân nào đó, đừng ngại nói chuyện 
trực tiếp ngay với người ấy, nhận lỗi để hoá giải đi 
sự hiềm khích. 

Đôi khi, bạn không thể tìm ra bất cứ nguyên 
nhân nào về phía mình, điều đó cũng không có nghĩa 
là bạn đã hoàn toàn đúng. Trong trường hợp này, hãy 
chủ động đặt thẳng vấn đề với người ấy một cách xây 
dựng và lắng nghe những gì người ấy trình bày. 


Tuy nhiên, vấn đề đôi khi cũng không đơn giản 
như vậy. Nếu đó là những nguyên nhân không thể 
nói ra hoặc chỉ là một định kiến không rõ ràng, có 
thể bạn cần phải kiên nhẫn nhiều hơn mới có thể 
hoá giải được. 

Hãy giữ thái độ lịch sự và thân thiện ngay cả 
khi bạn nhìn thấy một khuôn mặt cau có, lầm lì. 
Thường thì người ta không thể “căng thẳng” quá lâu 
với người khác khi không có một sự “căng thắng” đáp 
lại. 


Bạn cũng có thể bày tỏ thiện chí của mình bằng 
nhiều cách. Chân thành khen ngợi khi người ấy có 


152 


ống 2p Œiữa (2uộc (2ời 





điểm nào đó thật sự đáng khen, hoặc giúp đỡ một 
cách tế nhị trong công việc... 


Và nếu bạn thật hết sức không may mà gặp phải 
một “trái tim sắt đá” không hề lay chuyển, thì lời 
khuyên cuối cùng là hãy “tự giữ mình”, đừng để bị 
lôi cuốn vào một cuộc đối đầu không cần thiết. Chỉ 
cần giữ thái độ “phót lờ” là đủ rồi. 


Những người hàng xóm 


Trừ khi bạn lên sống tận miền Bắc cực xa xôi hay 
vùng núi cao hoang vắng nào đó, bằng không thì bạn 
nhất thiết phải sống giữa những người hàng xóm. 
Trong cuộc sống ngày nay, hàng xóm láng giềng là 
một trong những yếu tố mà chúng ta không có mấy 
khả năng lựa chọn, chỉ có thể làm thế nào đó để thích 
nghi với họ mà thôi. Quả thật, khi đi mua nhà, rất 
hiếm khi người ta có đủ điều kiện để cân nhắc đến 
yếu tố này. 

Tục ngữ có câu “Bán anh em xa, mua láng giềng 
gần.” Điều này nói lên được tầm quan trọng của 
những người hàng xóm. Bởi vì những khi “tối lửa tắt 
đèn”, nếu có hoạn nạn bạn không thể nào trông đợi 
người thân mình có thể đến giúp đỡ nhanh chóng 
hơn là các ông bà hàng xóm. 

Thế nhưng, cho dù bạn có không cần quan tâm 
đến việc “phòng xa” khi hoạn nạn, thì những người 
hàng xóm vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đời 
sống của bạn. Hoặc là họ làm cho cuộc sống của bạn 


153 


ống đẹp giữa. dòng đời 





tươi đẹp hơn, hoặc là họ đẩy nó đến chỗ tổi tệ, căng 
thẳng nhất. 

Ngoài giờ làm việc ra, phần lớn thời gian chúng 
ta sinh hoạt ở nhà. Và nếu bạn may mắn có được 
một công việc làm tại nhà thì vấn đề lại càng quan 
trọng hơn. Khi bạn ở nhà, dù muốn dù không bạn 
sẽ chịu một số ảnh hưởng nhất định từ những người 
hàng xóm. Dù không là những ảnh hưởng quan 
trọng nhưng lại là những ảnh hưởng lập đi lập lại 
hàng ngày, hàng tháng... Vì thế, nếu không may đó 
là những ảnh hưởng xấu thì bạn thật khó lòng phớt 
lờ đi được. 


Nếu hàng tuần, hoặc thậm chí hàng đêm, bạn 
đều phải nhức nhối cả hai lỗ tai vì tiếng nhạc xập 
xình phát ra từ một dàn loa “hảo hạng” bên hàng 
xóm, bạn có thể hiểu ngay được điều tôi muốn nói ở 
đây. Vấn đề là bạn không thể khiếu nại đến đâu đó 
với lý do là mình “không muốn nghe nhạc”, vì e rằng 
điều đó có vẻ khôi hài quá. 

Bạn cũng có thể không sao mở cửa số được vì 
những mùi hương “thân thương quyến rũ” từ cái 
chuồng heo hàng xóm cứ liên tục bay sang. Mà thậm 
chí có đóng cả cửa sổ thì nó cũng vẫn tìm cách “chui” 
vào được. 

Bạn cũng có thể phải cấm cửa mấy đứa con mình 
không được bước ra khỏi nhà, vì cứ mỗi lần chúng 
lang thang sang hàng xóm đều phải nhận lãnh một 
“dấu ấn” nhất định nào đó khi quay về, chỉ vì các vị 
“tiểu anh hùng” bên nhà hàng xóm. 


154 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





Và rất nhiều những vấn đề rắc rối nhỏ nhặt, vụn 
vặt khác, mà đôi khi cũng khó lòng kể ra hết được... 


Nhưng nhiều khi bạn cũng có thể may mắn có 
được những người hàng xóm tốt. Họ sẽ là những 
người bạn tốt có điều kiện để giúp đỡ bạn nhiều nhất. 
Bạn cũng có thể sẽ chia sẻ được với họ cả những khó 
khăn hoặc buôn vui trong cuộc sống của mình. 


Dù sao đi nữa, rõ ràng là bạn cũng rất cần quan 
tâm đến việc nên ứng xử như thế nào với những 
người hàng xóm. Bạn cần biết cách hoá giải những 
khó khăn, làm cho chúng trở nên “dễ chịu” hơn đôi 
chút chẳng hạn. Và cũng cần biết cách gìn giữ những 
mối quan hệ tốt, nếu như không muốn chúng sẽ thay 
đổi theo chiều hướng xấu đi. 


Giữ hoà khí là chiếc chìa khoá vàng trong giao 
tiếp với những người hàng xóm. Tuy nhiên, không 
phải bao giờ việc này cũng có thể thực hiện được một 
cách dễ dàng. Để có thể giữ hoà khí với những người 
hàng xóm khó tính hoặc ... có “cá tính mạnh”, bạn 
cần có một sự kiên nhãn thích hợp và thời gian để 
tạo thiện cảm. 


Điều trước tiên nên nhớ là đừng bao giờ tranh 
hơn thua với những người hàng xóm của bạn. Hay 
nói khác hơn là nên có một chuẩn mực đánh giá khác 
hơn cho sự “hơn thua”. Ở đây, nếu bạn giữ được hoà 
khí, tạo được thiện cảm với một người hàng xóm, có 
nghĩa là bạn đã thắng. Ngược lại, cho dù bạn có thể 
làm cho người ấy phải lép vế, hoặc thậm chí xin lỗi 
bạn nhưng với một sự hiểm khích trong lòng, xem 


155 


đống đẹp giữa dòng đời 





như bạn đã thua. Sở dĩ như vậy là vì tính cách “sát 
sườn” của những người hàng xóm. Có thể họ chào 
thua bạn lần này, nhưng ai mà biết được... hãy đợi 
đấy! 

Bạn cũng có thể áp dụng nguyên tắc này ngược 
lại về phía mình. Nhường nhịn không có nghĩa là 
chịu thua. Và nếu bạn khéo léo biết “hạ mình” đúng 
lúc, nhiều khi bạn sẽ đạt được những kết quả rất bất 
ngờ. 

Nếu bạn gặp phải một người hàng xóm khó tính, 
sự khiêm tốn, chủ động tạo hoà khí vẫn thường 
mang lại kết quả tốt đẹp. Bởi vì nói chung thì bất cứ 
ai cũng có những “điểm yếu” nhất định để bạn tấn 
công vào. Một vài lời thăm hỏi chân thành, hoặc đề 
nghị giúp đỡ khi cần thiết, thậm chí đôi khi là một 
bữa cơm khách thân mật... Những điều đó có thể góp 
phần làm êm dịu tình hình. 


Ngay cả khi bạn bắt buộc phải đưa ra một sự 
phản đối - vì vấn đề đã vượt quá mức chịu đựng - 
hãy chọn làm điều đó theo cách ôn hoà nhất. Những 
cuộc “chiến tranh” với hàng xóm không bao giờ là 
“trận chiến cuối cùng”, vì thế phải nghĩ đến lúc còn 
“nhìn mặt nhau” về sau. 

Hồi tôi còn nhỏ, tôi nhớ mẹ tôi thường sai tôi 
mang thức ăn ngon cho những người hàng xóm. Có 
khi chỉ là một bát canh, một đĩa đồ xào... thuộc loại 
đặc biệt mà ít khi chúng tôi có được. Mẹ tôi thường 
nói: “Người ăn thì còn, con ăn thì mất.” Tất nhiên, 
câu này chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi, và 


156 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





đó chính là khía cạnh mà chúng ta đang bàn đến. 
Những cử chỉ đẹp như vậy thường được hàng xóm 
đón nhận với một sự trân trọng, trừ khi bạn gặp 
phải những người thuộc loại “phi thường”. 


Tính nhẫn nhục của mẹ tôi với những người 
hàng xóm còn đáng ghi nhận hơn khi chúng tôi 
thỉnh thoảng lại bị mất cả những bát đĩa đã dùng 
để mang thức ăn đi cho, vì người ta “quên” trả lại! 
Nhưng mẹ tôi vẫn cười xoà mà chẳng bao giờ lấy đó 
làm bực mình. Bù lại, từ khi tôi khôn lớn, tôi chưa 
bao giờ thấy gia đình gặp phải bất cứ vấn đề gì rắc 
rối với các người hàng xóm. 


Giao tiếp nơi công cộng 


Giao tiếp nơi công cộng là một khái niệm chỉ 
chung cho các quan hệ ở những nơi đông người, với 
những người mà bạn chỉ thoáng gặp tình cờ trong 
đám đông. Có thể đó là khi xếp hàng mua vé xem 
ca nhạc, đi chung trên xe buýt, hoặc dạo chơi trong 
công viên, cho đến như khi mua sắm trong siêu thị... 


Đặc điểm của những mối quan hệ giao tiếp này 
là bạn sẽ được người khác - những người mà bạn 
giao tiếp - nhìn nhận một cách đơn giản như là trong 
quan hệ giữa con người với con người, thế thôi. Bởi 
vì bạn chỉ xuất hiện trước mắt họ với những gì của 
chính bản thân bạn, như trang phục, cử chỉ, phong 
cách nói năng, đi đứng... Ngoài ra, những thứ như 
cương vị xã hội, gia đình, quyền lực hay tri thức, 


157 


ống đẹp giữa dòng đời 





thậm chí danh tiếng mà bạn có được... đóng vai trò 
rất nhỏ hoặc không có gì trong những mối quan hệ 
thoáng qua này. 


Giao tiếp nơi công cộng là sự giao tiếp làm bộc 
lộ rõ nét nhất sự lịch thiệp và khả năng giao tế của 
mỗi người. Bởi vì bạn phải hoàn toàn dựa vào chính 
mình để tạo ra một ấn tượng - tốt hoặc xấu - trong 
mắt nhìn của những người mà bạn giao tiếp, hoặc 
thậm chí không hề giao tiếp mà chỉ là được nhìn 
thấy. 


Tuy là những mối quan hệ thoáng qua, nhưng 
các quan hệ giao tiếp nơi công cộng đóng vai trò quan 
trọng trong việc hình thành nên nhân cách của một 
con người. Suy cho cùng, nếu đã là người có một nếp 
sống đẹp, điều đó phải có nghĩa là sống đẹp với tất 
cả mọi người chứ không chỉ riêng gì với những người 
mà ta đã từng quen biết. 

Hơn thế nữa, rất nhiều mối quan hệ thoáng qua 
này, nếu tốt đẹp, sẽ là khởi đầu cho những mối quan 
hệ dài lâu khác - một người hợp tác làm ăn, một 
khách hàng, thậm chí một người bạn thân mà về sau 
sẽ cùng ta chia sẻ suốt đoạn đời còn lại... Và nếu bạn 
là người có một nghề nghiệp đòi hỏi giao tiếp rộng, 
đôi khi bạn khó lòng phân biệt được những mối quan 
hệ giao tiếp nơi công cộng này với các quan hệ khác. 
Những người hoạt động xã hội lại càng xem trọng 
các quan hệ giao tiếp nơi công cộng, bởi vì chính 
thông qua đó mà họ bộc lộ chính mình để chinh phục 
sự ủng hộ của người khác. 


158 


ống 2p Œiữa (2uộc (2ời 





Nguyên tắc đầu tiên trong giao tiếp nơi công cộng 
là phải tôn trọng người khác. Sự tôn trọng này xuất 
phát đơn giản từ chính bản thân bạn, một người biết 
sống đẹp, mà không cần phân biệt người mình đang 
giao tiếp đó là ai - bởi vì bạn thật ra bạn cũng không 
thể biết được là đang giao tiếp cùng với ai cả. 


Khi bạn cần phải đi vội trong một đám đông 
chẳng hạn, cũng không thể dùng sức chen lấn để 
vượt qua. Sự tôn trọng người khác không cho phép 
chúng ta làm như vậy. Và những trường hợp khác 
đại loại là như thế... 


Sự tôn trọng người khác được thể hiện cụ thể 
qua ngôn ngữ và cử chỉ của chúng ta. Chỉ một lời nói 
hay cử chỉ đúng đắn có thể tạo nên thiện cảm hoặc 
ấn tượng tốt đẹp, và thậm chí có thể hoá giải được cả 
nhiều xung đột không cần thiết. 


Khi bạn đến những nơi công cộng, điều nhỏ nhặt 
nhưng rất quan trọng là hãy thể hiện sự tôn trọng 
người khác bằng cách sử dụng đúng lúc những cụm 
từ “cảm ơn” và “xin lỗi”. Những cụm từ này, sử dụng 
một cách chân thành và đúng lúc, sẽ là những vũ khí 
giúp bảo vệ cho nhân cách của bạn nơi công cộng, và 
cũng là những vũ khí rất hữu hiệu để chinh phục 
lòng người. 

Tôi dùng từ “chân thành”, bởi vì có rất nhiều 
người vẫn nói ra những lời “cảm ơn” hoặc “xin lỗi, 
nhưng họ không thật sự nói ra với lòng chân thành, 
vì họ cho rằng đây chỉ là những nghi thức xã giao, 
những ngôn từ “cửa miệng” nhằm để tạo ra vẻ lịch 


159 


đống đẹp giữa dòng đời 





sự tối thiểu cho một con người, thế thôi! Và điều đó 
là một sai lầm. 


Khi nhờ ai đó làm điều gì giúp ta, hoặc thậm chí 
là một việc thuộc trách nhiệm của người ấy nhưng 
có lợi cho chúng ta, ta đều nói lời “cảm ơn”. Vấn đề 
là ở chỗ, đôi khi chúng ta không ý thức được đầy đủ 
tính đúng đắn của những lời cảm ơn như thế mà chỉ 
thực hiện điều đó như một thông lệ. Có bao giờ bạn 
suy nghĩ về lý do phải nói lên những lời cảm ơn như 
thế, để có thể thấy được tính đúng đắn và hợp lý của 
nó đến mức nào hay chăng? Nếu không, sẽ có lúc bạn 
cho rằng đó là điều không cần thiết, hoặc có thể có 
nói ra thì cũng chỉ là những lời “đầu môi chót lưỡi” 
mà không có được sự chân thành cần thiết để tạo ra 
tính thuyết phục. 


Chúng ta sinh ra trong cuộc sống này vốn dĩ 
đã chịu ơn của tất cả mọi người chung quanh. Bản 
thân ta không thể tổn tại hoặc làm nên chuyện gì 
nếu không có những sự giúp đỡ trực tiếp hoặc gián 
tiếp từ bên ngoài. Nói lời cảm ơn là thừa nhận thực 
tế đó, không phải chỉ đơn giản là vì ta “muốn làm 
người lịch sự”. Thử tưởng tượng, có một công việc 
nào bạn có thể thực hiện được mà hoàn toàn không 
chịu những ảnh hưởng nhất định từ người khác? Xã 
hội càng phát triển, con người càng phụ thuộc vào 
nhau. Thừa nhận mối tương quan đó và chân thành 
biết ơn người khác là một cách suy nghĩ đúng đắn 
khởi đầu cho một nếp sống đẹp. 


Trong từng trường hợp cụ thể mà bạn nói lên lời 


160 


ống 2p Œ¡i#a (2uộc (2ời 





cảm ơn cũng đều thể hiện ý nghĩa sâu xa đó. Mỗi 
người đều có quyền tự do sử dụng thời gian của mình 
và quyền tự do đó phải được người khác tôn trọng. 
Khi ai đó chịu bớt thời gian để giúp ta chuyện gì, dù 
là nhỏ nhặt, người ấy xứng đáng nhận được lời cảm 
ơn một cách chân thành. Giả sử như trên đường phố, 
khi ai đó chịu dừng lại để chỉ cho bạn đường đi đến 
bưu điện gần nhất, có hai lý do để bạn phải chân 
thành nói lời cảm ơn người ấy. Một là kết quả thiết 
thực mà bạn có được, có thể là không phải đi vòng 
vo thêm một giờ đồng hồ nữa chẳng hạn... Hai là 
thiện chí và thời gian mà người ấy đã vui lòng bỏ ra 
để giúp bạn. Với hai lý do đó, làm sao bạn lại có thể 
nói ra lời cảm ơn một cách hời hợt thiếu chân thành? 


Ngay cả khi ai đó thực hiện điều gì cho chúng 
ta trong phạm vi trách nhiệm của họ, người ấy vẫn 
xứng đáng nhận được lời cảm ơn, vì họ đã thực hiện 
sự việc với thiện chí hoặc đã mang lại ích lợi cho 
chúng ta. Bạn có thể nhờ người phục vụ mang hành 
lý lên phòng mình trong khách sạn. Bạn đã trả tiền 
để được phục vụ như thế. Tuy nhiên, người phục 
vụ đã mang hành lý giúp bạn với một thiện chí, đã 
không làm hư hỏng nó, và có thể là đã vui vẻ khi làm 
điều đó. Vì thế, anh ta xứng đáng nhận được một lời 
cảm ơn chân thành... 


Hầu hết những trường hợp mà chúng ta nói lời 
cảm ơn, đều xuất phát từ những ý nghĩa tương tự 
như thế. Nếu chúng ta chịu phân tích, suy nghĩ, 
chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói ra những lời 
cảm ơn một cách hời hợt được. 


161 


đống đẹp giữa. dòng đời 





Chẳng những là những lời cảm ơn, mà trong 
những trường hợp chúng ta cần nói lời “xin lỗ, 
chúng ta cũng nên nói ra với một sự chân thành như 
thế. Điều đó thể hiện sự tôn trọng người khác và 
cũng là tôn trọng chính mình, vì qua đó chúng ta thể 
hiện một cung cách ứng xử biết quan tâm đến mọi 
người chung quanh. 


Lời xin lỗi được sử dụng đúng lúc có tác động xoa 
dịu một sự khó chịu hoặc bực mình do một hành vi 
nào đó của chúng ta, dù là nhỏ nhặt. Điều đó hoàn 
toàn không có nghĩa là tự hạ thấp mình mà là ngược 
lại. Ngay cả một người lớn tuổi hoặc những kẻ “bề 
trên” cũng cần phải biết nói lời xin lỗi khi làm điều 
gì đó vô tình gây tổn hại hoặc khó chịu cho những 
thuộc cấp của mình. Bởi vì điều đó xuất phát từ sự 
tôn trọng lẫn nhau giữa những con người. 


Một ông chủ khôn ngoan không bao giờ hạn chế 
những lời cảm ơn và xin lỗi với nhân viên của mình 
khi cần thiết. Điều đó cũng có nghĩa là mọi người sẽ 
càng gắng sức hơn nữa trong việc phục vụ hữu hiệu 
công việc được giao phó. 

Việc nói ra những lời cảm ơn và xin lỗi một cách 
chân thành và đúng lúc là nguyên tắc đầu tiên và 
quan trọng trong giao tiếp nơi công cộng. Không chỉ 
là những lời nói ra, mà chính sự hoàn thiện cách 
nhận thức vấn đề của bạn là điều kiện cơ bản để 
hình thành nên một nếp sống đẹp. 

Một vấn đề khác cũng cần được lưu ý là không 


nên nói về mình quá nhiều. Điều đó thường không 


162 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





tạo cho những người mới quen biết một ấn tượng tốt 
mà là ngược lại. Suy cho cùng, khi tiếp xúc lần đầu 
tiên với a1 đó thì trang phục, cử chỉ và phong cách 
nói năng của một người nói lên nhiều hơn là những 
gì mà người ấy tự nói ra. Và nói càng nhiều về chính 
mình càng tỏ ra là thiếu sự quan tâm và tôn trọng 
đối với những người chung quanh. 


Trang phục và cung cách ứng xử cũng đóng một 
vai trò quan trọng trong giao tiếp nơi công cộng. Nói 
chung cũng không đi ngoài nguyên tắc tôn trọng 
người khác. 

Trong việc chọn trang phục, cần tránh hai thái 
độ có thể xem là cực đoan. Một là quá xuề xoà đến 
mức khó coi. Hai là quá cầu kỳ, sang trọng hoặc 
nghiêm trang thái quá. Hai mức độ được xem là cực 
đoan này cũng được đánh giá khác nhau tuỳ theo 
nơi mà bạn đến. Đi mua sắm ở siêu thị không giống 
với đi dự một bữa tiệc của bạn bè. Đi dự một bữa tiệc 
thân mật của bạn bè lại không giống như một bữa 
tiệc xã giao do công ty tổ chức... 


Nói chung, việc ăn mặc khi giao tiếp nơi công 
cộng, dù là ở đâu thì tối thiểu cũng phải đảm bảo gọn 
gàng, sạch sẽ và kín đáo. Tuy theo tính cách trang 
trọng hay thân mật của nơi giao tiếp mà chúng 
ta chọn lựa trang phục cho thích hợp. Nguyên tắc 
chung là đừng quá nổi bật so với những người chung 
quanh, trừ ra là khi bạn đang đi dự một buổi biểu 
diễn thời trang... 


163 


đống đẹp giữa dòng đời 





Việc chọn một trang phục phù hợp sẽ chứng tỏ 
được sự khéo léo của bạn trong giao tiếp, và là một 
trong những cách hiệu quả nhất để bạn tự bộc lộ 
mình trước người khác. 


Nói tóm lại, trong giao tiếp nơi công cộng, biết 
tôn trọng người khác và ứng xử một cách khiêm tốn, 
lễ độ là những bí quyết đơn giản giúp bạn tạo được 
ấn tượng đẹp trong mắt nhìn của người khác. Trong 
khi đó những nỗ lực nhằm lôi kéo sự chú ý hay phô 
trương bản thân chỉ tạo ra tác động ngược lại. 


Thích ứng với môi trường 


Trong giao tiếp xã hội, không phải lúc nào chúng 
ta cũng luôn ở trong một môi trường quen thuộc. 
Điều tất yếu phải có là đôi khi chúng ta gặp phải 
một số tình huống mà những người chung quanh 
không có cách ứng xử hoàn toàn giống như mình. 


Tuy nhiên, trừ trường hợp bạn phải ra nước 
ngoài, bằng không thì những khác biệt được nói đến 
ở đây thường chỉ là những khác biệt nhỏ mà thôi. 
Mặc dù vậy, nếu bạn không khéo léo nhận ra những 
“khác biệt nhỏ” đó, cơ may thành công trong giao tế 
của bạn sẽ bị giảm đi một phần nào. 


Người xưa nói: “Đi trên sông tuỳ theo sự quanh 
co của khúc sông, vào nhà nào theo tục lệ của nhà 
ấy.”' Chính là nói lên ý này. Ngoài những quy ước 
1 Nhập giang tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục. 


164 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





chung trong xã hội, mỗi gia đình còn có “tục lệ” riêng 
của mình. Khi chúng ta đến một quốc gia khác, 
điều tất nhiên là ta phải tuân thủ theo pháp luật 
của quốc gia ấy - Bạn không thể chạy xe theo phần 
đường bên phải nếu như bạn sang Anh quốc! Nhưng 
khi chúng ta vào nhà một ai đó, ít người nghĩ đến 
việc tuân thủ những “tục lệ” riêng của gia đình. Đây 
là một điều khá nhỏ nhặt, tế nhị nhưng lại không 
kém phần quan trọng trong giao tế. 


Thường thì chúng ta cũng ít khi gặp phải những 
“tục lệ” gì mới lạ, mà chỉ là sự chọn dùng những quy 
ước nhất định đã có trong cộng đồng chung mà thôi. 
Vì thế, với một người lịch lãm thì việc nhận ra không 
phải là khó lắm. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là ở 
chỗ phải nhận thức đúng vấn đề để chấp nhận tuân 
theo, chấp nhận việc thích ứng với môi trường. 


Mỏ rộng ra, khi chúng ta đến những nơi cơ quan 
tập thể, các tổ chức tư nhân hoặc công cộng, các nơi 
miếu, đền, nhà thờ, chùa chiền... chúng ta cũng đều 
cần tuân thủ theo “tục lệ” của những nơi ấy. Những 
“tục lệ” này có khi được thể hiện thành nội quy rõ 
ràng, mang tính cách bắt buộc, cũng có khi chỉ là 
những ước lệ chung cho các thành viên nơi đó. Chẳng 
hạn như, nếu bạn đến thăm ai ở một bệnh viện, bạn 
có thể dành vài ba phút để đọc bản nội quy thường 
được niêm yết ngay ở nơi dễ nhìn thấy nhất khi bước 
vào. Tuy nhiên, nếu bạn đến một ngôi chùa, bạn sẽ 
không bao giờ có thể tìm thấy một bản nội quy rõ 
ràng như thế. Nhưng vẫn có rất nhiều điều mà bạn 


165 


ống đẹp giữa. dòng đời 





phải tự hiểu lấy để tuân theo khi đến chùa, để không 
tỏ ra mình là một người ... thiếu lịch sự. 

Biết thích ứng với môi trường sẽ tạo điều kiện 
cho bạn giao tiếp dễ dàng trong mọi tình huống, và 
tránh tạo ra những sự khó chịu không cần thiết cho 
người khác. 

Khi đến nhà một người bạn mới quen chẳng hạn. 
Nếu sàn nhà lót bằng gạch men, điều đó rất dễ dàng 
để chúng ta quyết định phải để giày dép bên ngoài 
cửa. Tuy nhiên, đây có thể là một căn nhà rất sơ sài 
thôi, và sàn nhà tráng xi-măng đã khá cũ kỹ. Bạn 
có thể nhận thấy việc mang giày dép vào nhà hẳn 
là hợp lý. Mặc dù vậy, hãy liếc nhìn người bạn mình 
trước đã. Nếu anh ta cẩn thận cởi giày hoặc dép để 
lại ngoài cửa, bạn hãy vui vẻ làm theo như thế. 


Cũng có khi là những điều nhỏ nhặt hơn. Chẳng 
hạn, khi một người lớn trong nhà hỏi bạn: “Bố cháu 
có khoẻ không?” và bạn trả lời: “Cảm ơn bác, ba cháu 
vẫn khoẻ?” Bạn đã tỏ ra thiếu sự thích ứng trong câu 
trả lời rất nhỏ nhặt này. Hãy chú ý, người nói gọi cha 
bạn là “bố”, và ông ta hẳn mong đợi câu trả lời là “bố 
cháu vẫn khoẻ”. Sẽ không a1 phiền lòng hoặc trách 
cứ khi có sự khác biệt nhỏ trong ngôn ngữ như thế 
này, nhưng một sự thích ứng nhỏ nhặt có thể đưa 
bạn đến gần gũi hơn với người mà mình giao tiếp. Đó 
là một thực tế không thể phủ nhận được. 


Tương tự, khi bạn nhận thấy mọi người trong nhà 
nói chuyện với nhau bằng một phong cách nghiêm 
trang, lễ giáo, chẳng hạn như mỗi câu nói đều phải 


166 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





dạ, thưa... khi nói với người lớn, bạn hãy khéo léo 
thích ứng và đừng nên sử dụng phong cách ngôn ngữ 
tự nhiên, thoải mái hàng ngày của mình. 


Nói chung, sự khéo léo của bạn là nhận ra những 
khác biệt nào đó ở nơi mình đến và nhanh chóng 
thích ứng theo. 


Nhiều người cho rằng cách ứng xử như thế có 
phần nào là tự hạ mình hoặc không chân thật. Đó 
là một cách nghĩ sai lầm. Điều đó phải được hiểu là 
một sự tôn trọng lẫn nhau theo phép lịch sự. Nếu 
bạn không muốn những người khác khi đến nhà 
mình lại ứng xử quá tự do, bừa bãi, thì bạn hẳn phải 
đồng ý rằng thái độ “nhập gia tuỳ tục” là một thái độ 
hoàn toàn đúng đắn, lịch sự. 

Ngay cả việc chọn lựa trang phục khi đến nhà 
người khác cũng biểu lộ sự tế nhị của bạn trong giao 
tiếp. Cho dù bạn bè rất thân nhau, cũng phải quan 
tâm đến yếu tố gia đình của bạn mình. Nếu là một 
gia đình có nề nếp rất nghiêm khắc, bảo thủ, đừng 
chọn những trang phục “tân thời” quá khi đến đó, 
sẽ làm người ta khó chịu. Ngược lại, nếu là một gia 
đình “theo mới”, sự thoải mái của bạn có thể sẽ được 
chấp nhận một cách vui vẻ. 


Thích ứng với môi trường cũng có nghĩa là nhận 
ra ngay bầu “không kh? quanh mình và có cách ứng 
xử thích hợp. Chẳng hạn, khi đến viếng một lễ tang, 
đừng bao giờ biểu lộ niềm vui của bạn cho người 
khác thấy, cho dù thực tế là bạn đang có một chuyện 
vui nào đó; cũng đừng nói những lời đùa cợt ở những 


167 


đống đẹp giữa. dòng đời 





nơi như thế. Ngày nay, trong hầu hết các đám tang ở 
miền Nam, cảnh cười đùa vui vẻ ở các bàn khách đến 
viếng đều có thể được nhìn thấy. Cho dù điều này 
đã trở thành một thực tế, nhưng quả là một thực tế 
“không đẹp” mà bất cứ người hiểu biết nào cũng đều 
không thể tán thành. 


Ngược lại, khi dự tiệc cưới, đừng bao giờ mang 
một khuôn mặt “đưa đám” đến đó - thà rằng không 
đến còn hơn. Có một lần, tôi được mời dự đám cưới 
của một người rất thân vào buổi sáng, nhưng buổi 
chiều phải đến viếng lễ tang người bác họ vừa qua 
đời. Sau khi cân nhắc, tôi đã quyết định không đi dự 
đám cưới. Vì tôi tự biết mình khó lòng làm chủ hoàn 
toàn được tâm trạng, và tôi không muốn tỏ ra “khác 
lạ” với môi trường chung quanh. 


Khi một người bạn đến thông báo một tin buồn 
hoặc kể cho bạn nghe về một sự thất bại, bạn hãy 
quên đi việc nói cho anh ta nghe một tin vu1 nào đó 
mà bạn vừa nghe được và cũng định nói với anh ta, 
vì điều đó đã tỏ ra là không còn thích hợp nữa. 


Khi bạn biết thích ứng với môi trường chung 
quanh, bạn sẽ không bao giờ có những cách ứng xử 
quá khác biệt với mọi người. Chẳng hạn, nếu tất cả 
những người làm việc chung phòng đều hết sức bận 
rộn, nhưng chẳng có việc gì thuộc phạm vi công việc 
của bạn, thì tốt hơn là nên tránh đi thay vì ngồi đó 
với vẻ thản nhiên vô sự. 

Một thực tế quan trọng là, những người biết 
thích ứng với môi trường chung quanh sẽ tìm thấy 


168 


ống 2p Œiứa (2uộc (2ời 





được sự thoải mái và hoà hợp trong mọi tình huống, 
thay vì là căng thẳng hơn trong giao tiếp như nhiều 
người vẫn lầm tưởng. 


Biết thích ứng với môi trường chung quanh tỏ ra 
bạn là người hiểu biết và sẵn sàng cảm thông, chia 
sẻ với tất cả mọi người, và vì thế phần thưởng tất 
nhiên mà bạn nhận được chắc chắn sẽ là thiện cảm 
chân thành trong các quan hệ giao tiếp. 


169 


đống đẹp giữa (lòng đời 





170 


HƯƠNG VI 
NHỮNG PHÉP LỊÊH SỰ 0 BẢN 


D-- lịch sự không phải là những nguyên 
tắc bất di bất dịch. Đó chỉ là những điều 
mang tính cách quy ước trong một cộng đồng xã hội 
nhất định, và thay đổi theo từng thời đại khác nhau. 


Vì thế, sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta cố 
áp dụng những nguyên tắc phức tạp nào đó trong 
giao tiếp giữa một cộng đồng xa lạ không hiểu gì về 
những nguyên tắc đó. 


Dựa trên quan điểm đó, mỗi một điều được gọi là 
“phép lịch sự” cần phải được thực hiện với sự nắm 
hiểu về ý nghĩa của nó. Người ta đã sưu tầm và ghi 
nhận được rất nhiều điều liên quan đến phép lịch 
sự qua các thời đại cũng như ở các địa phương khác 
nhau. Nhưng hiểu theo cách này thì khi ý nghĩa của 
một phép lịch sự không còn phù hợp nữa, bản thân 
phép lịch sự ấy cũng không cần thiết phải được giữ 
lại. Và cũng theo quan điểm đó, một vài phép lịch sự 
cơ bản được trình bày ở đây sẽ được nêu rõ cùng với 
ý nghĩa của chúng. 


171 


ống đẹp giữa dòng đời 





Lịch sự trong ăn uống 


Trong sinh hoạt hàng ngày, việc ăn uống chiếm 
một vai trò quan trọng. Trong giao tế, ăn uống cũng 
là dịp để người ta làm quen và thậm chí đánh giá lẫn 
nhau. Vì thế, trong việc ăn uống cần biết giữ một số 
những phép lịch sự tối thiểu. 


Ăn uống phải từ tốn, chừng mực là nguyên tắc 
đầu tiên. Dù có vội vàng đến đâu cũng phải dành 
thời gian nhất định cho bữa ăn, nên không được lộ 
ra vẻ hối hả trong khi ăn. Ngay cả khi bạn ăn một 
mình cũng vậy. Bởi vì điều đó có hại cho sức khoẻ 
chứ không riêng gì trong phạm vị phép lịch sự. Mặt 
khác, nếu bạn phải dùng cơm chung với một người tỏ 
ra hối hả, vội vàng, bạn không thể tự mình cảm thấy 
thoải mái được. Vì thế, bản thân chúng ta không 
nên gây khó chịu cho người khác bằng sự hối hả của 
mình. 


Đến bữa ăn, người nhỏ hơn không được ngồi vào 
bàn trước người lớn tuổi hoặc có vai vế lớn hơn mình. 
Khách mời không nên ngồi vào bàn trước chủ nhà. 
Điều đó nhằm bày tỏ sự tôn trọng và cũng là để cho 
thấy mình không vội vã trong việc ăn uống. 


Nếu là ăn cơm được mời tại nhà hàng, người mời 
khách thường đề nghị người được mời chọn món ăn. 
Khách được mời nên nhường lại cho người mời làm 
việc ấy. Người mời khách sẽ chọn một vài món rồi lại 
đề nghị khách tiếp tục chọn cho đủ. Trong trường 
hợp này, người được mời cũng không nên cố từ chốt, 


172 


(Áhững ?)tép -C¡eft ty 2ơ Sdn 





nhưng nên lưu ý chọn những món có giá tương đương 
như những món mà người mời khách đã chọn. Tất cả 
những trình tự này là nhằm để bày tỏ sự tôn trọng 
lẫn nhau của cả đôi bên chủ khách. 


Trong khi ăn, nên giữ một thái độ thích hợp với 
từng tình huống khác nhau. Tuy nhiên, dù là ăn cơm 
trong gia đình thì cũng có những điều tối thiểu cần 
phải biết. 

Thức ăn khi còn trong chén, không nên lấy thêm 
một món khác. Điều đó có nghĩa là, bạn phải ăn tuần 
tự từng món. Một chén cơm được “tích luỹ” cùng lúc 
vài ba món ăn không phải là một hình ảnh đẹp trong 
mắt người khác. Nếu là món lỏng như canh, súp... 
tránh đừng lấy quá đầy chén. 

Việc dùng đũa ăn cơm là thói quen lâu đời của 
dân ta, nhưng không phải là thói quen chung của 
mọi dân tộc khác trên thế giới. Vì vậy cần chú ý vài 
đặc điểm khi ăn bằng đũa để tránh gây khó chịu 
cho những người nước ngoài lúc dùng cơm chung, và 
thậm chí ngay cả với một số người Việt cũng vậy. 


Tuyệt đối không dùng đũa gắp vào các món ăn 
lỏng như canh, súp... Điều này tuy là khá quen 
thuộc ở các bữa cơm thân mật, nhưng quả thật có 
phần kém... văn hoá. Khi chúng ta ăn, đầu đũa được 
ngậm vào trong miệng. Nếu sau đó lại “rửa” vào 
trong bát canh hay bát súp thì thật khó... hiểu. Một 
số tập thể hiện nay đã phát triển thói quen khi ăn 
chỉ dùng đũa để gắp thức ăn và mỗi người đều có một 
cái muỗng riêng để đưa thức ăn vào miệng. Có vẻ 


173 


ống đẹp giữa. dòng đời 





như còn khá xa lạ với nhiều người, nhưng quả là một 
cách ăn uống... hợp vệ sinh hơn. Tuy nhiên, chúng 
ta cũng không thể đòi hỏi mọi người đều theo như ý 
mình. Chỉ có điều, dù có ăn bằng đũa như xưa nay 


thì cũng nhớ đừng “rửa đũa” vào chỗ “công cộng”. 


z3 


Khi gắp thức ăn, nên “ngắm nghía” trước sẽ gắp 
miếng thức ăn nào, rồi mới đưa đũa đến gắp. Tránh 
việc dùng đũa “đào bới” trong đĩa thức ăn chung, rất 
khó col. Ngoài ra, cũng cần quan sát trước, tránh 
cùng lúc lấy thức ăn ở một chỗ với người khác. Tuy 
vẫn chưa... hết, nhưng trông... kỳ lắm. 

Nhai thức ăn nên “kín miệng”, đừng phô bày 
“hàm răng đẹp” của mình ra cho người khác thấy. 
Ăn các món lỏng đừng tạo ra âm thanh khi húp. Thử 
tưởng tượng, nếu năm bảy người cùng ăn một mâm 
mà đều “sột soạt” như nhau thì âm thanh ấy khó 
nghe đến mức nào! 


Trong khi ăn không nên nói chuyện quá nhiều, 
nhưng cũng đừng... cắm cúi ăn không để ý đến ai. 
Tốt nhất là trao đổi vài ba mẩu chuyện nhẹ nhàng, 
vui vẻ để tạo không khí cởi mở, và nhất là có “kẻ nói, 
người nghe”. Những câu chuyện dài chỉ một người 
nói, hoặc những đề tài sôi động quá đều không thích 
hợp trong bữa ăn chung. 

Nếu là ăn cơm khách, lại càng phải thận trọng 
hơn. Có những thói quen không mấy khi được ta lưu 
ý đến khi dùng cơm trong gia đình, nhưng lại trổ nên 
khó col trong các bữa cơm khách nơi nhà người khác. 


174 


(Áuững ?)tép -C¡eft ty (2ơ Sdn 





Chẳng hạn, đừng ngồi theo kiểu “vắt chân chữ ngũ”, 
hoặc cũng đừng rung đùi đánh nhịp... Khi dùng cơm 
với người khác, nhất là người ngang hàng hoặc lớn 
hơn mình thì những thái độ này được xem là rất 
khiếm nhã. 

“Tốc độ” cũng là một yếu tố rất tế nhị trong các 
bữa cơm khách. Chủ nhà dù ăn ít đến đâu cũng 
không nên buông đũa trước khách, vì thế mà phải 
chú ý “ăn cầm khách”. Khách được mời dù có “công 
suất lớn” đến đâu cũng nên tự biết giới hạn ở mức 
độ vừa phải, đừng làm cho “thẳng bụng”. Tuy nhiên, 
nếu ngược lại, khách tự biết mình ăn rất ít thì cũng 
nên tế nhị kéo dài thời gian một chút, đừng buông 
đũa quá sớm sẽ làm cho chủ nhà lúng túng. Ngay 
cả khi ăn xong, cũng tránh rời ngay khỏi bàn ăn khi 
chủ nhà hoặc những người khác vẫn còn đang “dở 
dang”. Người chủ nhà tế nhị khi thấy khách đã ăn 
xong thường sẽ chủ động mời ra bàn nước, hoặc sẽ 
nhanh chóng... rút ngắn phần còn lại của mình ngay. 


Tuy nhiên, trong những bữa cơm khách mà quan 
hệ giữa chủ nhà với khách là rất thân tình, cũng nên 
biết cách “khẳng định” sự thân tình ấy. Chẳng hạn, 
tránh đừng để chủ nhà phải mời mọc quá nhiều. Cần 
tỏ rõ cho mọi người thấy là mình rất tự nhiên, vì 
điều đó sẽ làm vui lòng chủ nhà. 

Nếu là mời cơm tại nhà hàng, người mời nên 
tránh đừng thanh toán tiền trước mặt khách mời. 
Có thể dặn trước người phục vụ để thanh toán sau, 
hoặc kín đáo thanh toán vào lúc thuận tiện. Khách 


175 


ống đẹp giữa. dòng đời 





được mời tránh đừng hỏi giá cả hoặc nhận hóa đơn 
thanh toán rồi đưa sang cho người mời. 


Chủ nhà mời cơm khách cũng cần lưu ý vài ba 
điều tối thiểu. Nếu là nhà đông người quá, nên sắp 
xếp cho trẻ con ăn riêng, vì thường chúng ta không 
thể “khống chế” được chúng trong bữa ăn. Thức ăn 
mời khách nên tránh những món “khó ăn”, dù là 
món ngon. Khó ăn ở đây có nghĩa là những món mà 
người ăn hơi khó... xử lý, chẳng hạn như các thao 
tác gặm, xé... hay phải dùng tay khi ăn đều không 
thích hợp lắm. Trong khi ăn, nếu cần lấy thêm thức 
ăn, dùng bát hoặc đĩa khác để mang thức ăn đến cho 
thêm vào, tránh không lấy bát hoặc đĩa thức ăn trên 
bàn ăn mang đi. 


^ v ^⁄ Z* 3 ` sƯÀ / 
Chuyện ăn uống nói ra hắn còn nhiều lắm, nhưng 
^ ^ ` ^ ` *À ^“ . ` z TT _x~ 
trên đây chỉ là một vài điều tối thiêu mà có lẽ cũng 
chưa đến nỗi... lỗi thời lắm. 


Lịch sự khi chào hỏi 


Khi gặp gỡ, chào hỏi nhau hàng ngày cũng có một 
số điểm cần biết. Người thân quen thường chỉ cần 
cười với nhau hoặc gật đầu chào là đủ. Tuy nhiên, 
nếu đã lâu quá không gặp, nên dành năm ba phút 
dừng lại để hỏi han về sức khoẻ, gia đình... Nếu là 
các mối quan hệ có tính chất trang trọng, nên dừng 
hẳn lại khi chào hỏi, tránh vừa đi vừa chào. Chào 
người khác bằng cách hất hàm lên là một thái độ 
khiếm nhã, ngay cả với những người nhỏ hơn hay 


176 


(Áhững tép -C¡eft ty 2ơ GSdn 





thuộc cấp của mình. Không dùng cách đưa tay lên 
chào với người lớn hơn mình. Nếu người ấy chủ động 
đưa tay chào khi nhìn thấy mình từ xa, cũng chỉ nên 
cười và cúi đầu để đáp lại. Nói chung, mọi cách thức 
chào hỏi đều nên kèm theo một nụ cười tươi. Một 
khuôn mặt nhăn nhó hoặc lạnh lùng không bao giờ 
mang lại thiện cảm. 


Việc bắt tay nhau khi chào hỏi ngày nay cũng 
đã trở thành khá quen thuộc, nên cũng có thể dùng 
mà không bị xem là xa lạ lắm. Tuy nhiên, chỉ dừng 
lại chào hỏi và bắt tay khi biết là mình có thể dành 
thêm đôi ba phút để trao đổi, thăm hỏi nhau. Nếu 
chỉ chào hỏi, bắt tay rồi đi ngay thường là không 
thích hợp lắm. 


Khi bắt tay cũng có một vài phép tắc chung. Chỉ 
bắt tay bằng tay phải, không dùng tay trái. Người 
lớn tuổi hoặc có vai vế lớn hơn sẽ chủ động đưa tay 
ra trước. Người nhỏ hơn đáp lại bằng cả hai tay và 
khi bắt tay thì người hơi cúi xuống. Tránh không 
nắm, siết quá chặt. Nếu là bạn bè ngang nhau thì 
người nào nhìn thấy trước sẽ là người đưa tay ra 
trước. Nếu đợi người kia đưa tay ra mới đáp lại thì 
tỏ ra mình kém nhiệt tình. Trong trường hợp này có 
thể siết chặt tay hoặc lắc tay để tỏ sự thân mật. Nếu 
một trong hai người là phụ nữ, người ấy sẽ phải đưa 
tay ra trước. Nam giới bắt tay phụ nữ thì không được 
siết chặt hoặc lắc quá mạnh. Nếu là chủ khách chào 
nhau khi đến thăm nhà, thì chủ nhà phải là người 
đưa tay ra trước. Khi người khác đưa tay cho mình 
bắt, nếu đang ngôi phải đứng dậy rồi mới bắt tay. 


177 


ống đẹp giữa dòng đời 





Khi chào hỏi cùng lúc nhiều người, việc bắt tay 
cũng phải theo trình tự thích hợp. Nguyên tắc chung 
là bắt tay người lớn trước, người nhỏ sau; phụ nữ 
trước, nam giới sau; người vợ trước, người chồng 
sau... 


Khi chủ động bắt tay ai cũng cần lưu ý một số 
điểm. Không cùng lúc dùng hai tay để bắt tay với hai 
người. Không đứng ở một vị trí cao hơn, chẳng hạn 
như trên thềm nhà, đưa tay xuống cho người khác 
bắt. Phải bước xuống vị trí ngang bằng với người ấy 
trước khi đưa tay ra bắt. Không ngậm thuốc lá trong 
miệng khi bắt tay, dùng tay trái lấy điếu thuốc xuống 
rồi mới bắt tay. Không mang găng tay khi bắt tay, 
trừ ra phụ nữ mang loại găng mỏng thì không sao. 
Khi bắt tay với một người, không cùng lúc đưa mắt 
nhìn người khác. Khi bắt tay chào đón khách, không 
bắt tay ngay nơi ngưỡng cửa ra vào. Có thể bước ra 
ngoài cửa hoặc đợi cho khách bước hẳn vào trong 
nhà. Trong đám đông, không bắt tay một người ngay 
sát trước mặt một người khác. 


Cách bắt tay cũng được dùng khi chia tay nhau 
với cùng những nguyên tắc như trên. Trừ ra khi 
khách đến chơi nhà về thì khách đưa tay ra trước 
khi chào về, thay vì là chủ nhà đưa tay ra trước như 
khi đến. Điều này để tránh tạo ra ấn tượng là chủ 
nhà nôn nóng muốn tiễn khách. 


178 


(hững tép -C¡eft tr 2ơ GSdn 





Sử dụng điện thoại 


Sử dụng điện thoại là một nhu cầu tất yếu và 
phổ biến rộng rãi trong thời đại ngày nay. Khi sử 
dụng điện thoại, đôi khi cũng có thể gây khó chịu cho 
người ở đầu dây bên kia nếu như chúng ta không lưu 
ý một số vấn đề. 

Khi bạn là người gọi, phải chủ động giới thiệu 
mình ngay khi người bên kia nhấc ống nghe. Nếu 
là bạn bè thân quen thì chào hỏi đôi ba câu, thường 
là hỏi thăm sức khoẻ, trước khi đi vào chuyện muốn 
nói. Nhưng nếu là người chỉ có quan hệ công việc thì 
nên vào đề ngắn gọn rõ ràng ngay, tránh những lời 
vòng vo không cần thiết. Nếu là số điện thoại được 
dùng đến lần đầu tiên thì trước hết nên hỏi để xác 
định có đúng là nơi mình cần gọi hay không. 


Nếu là người nhận điện thoại của một cơ quan, 
đơn vị, khi nhấc ống nghe phải xưng tên cơ quan, 
đơn vị của mình. Nếu là nhà riêng chỉ cần dùng từ 
thông dụng “a-lô” là được, hoặc có thể nói: “A-lô, xin 
nghe đây.” Không cần thiết phải tự xưng “tô”, vì nếu 
đầu dây bên kia là một người lớn hơn mình thì không 
hợp. Sau đó, nếu người gọi đến không tự giới thiệu, 
có thể hỏi xem người gọi là ai và cần gặp ai. Điều này 
là cần thiết để việc trao đổi tiếp theo được thích hợp. 

Nói chuyện qua điện thoại cần ngắn gọn, rõ ràng. 
Không nói quá lớn hoặc quá nhỏ. Trước khi gác máy 
cần báo trước hoặc xác định lại xem người ở đầu dây 
bên kia có cần nói thêm gì hay không. 


179 


ống đẹp giữa. dòng đời 





Trừ trường hợp cấp bách hoặc có hẹn trước, đừng 
bao giờ gọi điện đến nhà riêng vào các giờ nghỉ ngơi, 
giờ cơm. Gọi đến các cơ quan, đơn vị thì tránh gọi vào 
lúc gần hết giờ làm việc. 


Lịch sự trong việc thăm viếng 


Khi tiếp khách ở nhà hoặc đến chơi nhà ai, cũng 
cần biết một vài điều cơ bản trong phép lịch sự thông 
thường. 


Trước hết, nên hạn chế tối đa việc đến chơi nhà 
bạn bè mà không báo trước. Nếu là dịp thuận tiện 
bất ngờ, cũng nên cân nhắc xem giờ giấc có thuận 
tiện hay không. Ngay cả khi hẹn trước, cũng nên chú 
ý chọn ngày giờ cho thích hợp. Đây là điều rất tế nhị 
thường không thể hỏi chủ nhà, vì theo phép lịch sự 
người ấy bao giờ cũng nói “lúc nào cũng được” để tỏ 
lòng hiếu khách, trừ ra là vào lúc mà họ có dự tính 
sẽ vắng nhà. Ngày giờ đến chơi thuận tiện là vào 
các ngày nghỉ việc trong tuần - cũng tuỳ theo công 
việc của người bạn mà chúng ta định đến thăm. Tuy 
nhiên, dù là ngày nghỉ, cũng nên tránh đừng đến 
vào các giờ nghỉ ngơi và giờ cơm trong ngày. 


Nếu là chủ nhà, khi được hỏi ý trước về ngày giờ 
thuận tiện để bạn mình đến thăm, đừng ngại việc 
trao đổi một ngày giờ thuận tiện để tiếp bạn. Điều 
này có lợi cho cả hai bên và làm cho cuộc thăm viếng 
được thêm phần tốt đẹp. Nếu bạn không chọn lựa, có 
thể sẽ phải tiếp bạn vào một ngày có nhiều công việc 


180 


(hững ?)tép -C¡eft tr 2 ở Sdn 





nhà bận rộn, và người đến chơi cũng sẽ không có cảm 
giác thoải mái, vui vẻ. Nếu hai bên đã xác định ngày 
giờ hoặc một bên đã chính thức thông báo với bên 
kia và không bị từ chối, người đến thăm cần ghi nhớ 
và đến đúng giờ. Không nên đến quá sớm. Nên đến 
đúng giờ hoặc muộn hơn chừng ð phút là được. Việc 
đến sớm quá đôi khi làm chủ nhà lúng túng vì có thể 
chưa thu xếp xong một công việc nào đó theo dự tính, 
hoặc chưa chuẩn bị xong việc tiếp đón. 


Khi có nhiều người cùng đến thăm chơi nhưng 
là những người không quen biết nhau, chủ nhà phải 
chủ động giới thiệu từng người để mọi người được biết 
nhau. Trình tự giới thiệu thông thường là giới thiệu 
nam giới trước, phụ nữ sau, người nhỏ trước, người 
lớn sau... Những người được giới thiệu nên chào hỏi 
và nói với nhau một vài câu xã giao. Tuy nhiên, nên 
chọn những đề tài chung chung để trao đổi, tránh 
hỏi về đời tư, nhất là không được hỏi về tuổi của phụ 
nữ. Trong trường hợp này, chủ nhà thường phải là 
người chủ động định hướng cho câu chuyện, sao cho 
không có ai cảm thấy quá xa lạ. 


Việc tiếp đón như thế nào là tuỳ nơi mức độ thân 
mật giữa chủ nhà và khách, cũng như tuỳ theo điều 
kiện gia đình. Tuy nhiên, về vấn đề thời gian thì cả 
hai bên đều nên lưu ý. 

Khi đến thăm nhà al, nên xác định trước thời 
gian dành cho cuộc thăm viếng, chẳng hạn 20 phút, 
nửa giờ hay một giờ, hoặc trọn buổi... Sau các thủ tục 
chào hỏi giữa chủ khách, có thể khéo léo cho chủ nhà 


181 


đống đẹp giữa. dòng đời 





biết một cách tế nhị - nhưng tốt nhất là đừng nói ra 
trực tiếp. Chẳng hạn, bạn có thể làm như vô tình nói 
đến một cuộc họp mà mình phải có mặt vào lúc nào 
đó, hoặc một cái hẹn với ai, hay một công việc cần 
làm... Mục đích là để chủ nhà có thể hiểu được thời 
gian sẽ tiếp mình tối đa là bao lâu, tránh cho họ có 
những sắp xếp không thích hợp, chẳng hạn như cơm 
nước hay chiêu đãi món gì... 


Chủ nhà ngược lại không nên nói ra điều gì có 
hàm ý là mình đang bận hay sắp phải làm công việc 
gì, trừ trường hợp đó là việc rất quan trọng không 
thể nào hoãn lại được. 


Nếu là cuộc thăm viếng chỉ thuần tuý nhằm 
mục đích trao đổi công việc, nên sớm trực tiếp vào 
đề ngay, đừng để chủ nhà phải mất quá nhiều thời 
gian. 


Nói chung, dù chủ nhà có nhiệt tình đến đâu, 
khách đến thăm cũng không nên kéo dài thời gian 
quá lâu, nhất là khi thấy chủ nhà liếc nhìn đồng hồ. 
Thông thường thì đây là điều không nên làm khi 
tiếp khách, nhưng cũng là cách hữu hiệu nhất buộc 
phải áp dụng nếu như chủ nhà không muốn trực 
tiếp nói ra là mình đang bận. 

Khách phải là người chủ động từ biệt vào lúc 
thích hợp. Nếu chủ nhà tiếp mình cả hai vợ chồng, 
không nên chia tay vào lúc người vợ hoặc người chồng 
có việc phải tạm đi đâu đó. Phải chờ có đủ hai người 
rồi mới cáo từ, trừ trường hợp biết chắc là người kia 
sẽ không ra phòng khách nữa thì có thể gửi lời chào. 


182 


(Áhững ?)tép -C¡eft ty 2ơ GSdn 


Chủ nhà phải tiễn khách ít nhất là ra khỏi cửa. 
Nếu là khách rất thân có thể đưa ra đến tận cổng 
ngoài, chờ cho khách lên xe rồi mới quay vào. Khách 
có thể chủ động đề nghị chủ nhà không phải tiễn nếu 
tự biết quan hệ giữa hai bên không phải là quá thân 
mật, nhưng nếu thật sự thân nhau thì không nên từ 
chối việc chủ nhà tiễn chân. 





Lịch sự nơi công cộng 


Khi đến những nơi công cộng, cũng có những 
phép lịch sự tối thiểu cần biết. 


Những nơi phục vụ đông người và theo thứ tự 
phải xếp hàng, đừng bao giờ vì quá nôn nóng mà 
vượt qua mặt những người đến trước mình. Khi đến 
lượt mình được tiếp, nên tranh thủ thời gian tối đa 
để tỏ rõ sự tôn trọng thời gian của người khác, nhất 
là những người đang còn phải chờ đợi sau mình. 


Tuy không nên qua mặt người khác, nhưng rất 
nên nhường quyền ưu tiên cho những người đến sau 
mình khi đó là người già, trẻ em, người bệnh hoặc 
phụ nữ có thai, có con nhỏ... Nam giới khi có thể được 
cũng nên nhường cho nữ giới. 


Nếu có ai đó chưa học qua phép ứng xử nên cố 
tình qua mặt bạn, dù họ là người đến sau, cũng đừng 
nên có thái độ nóng giận thái quá. Có thể từ tốn giải 
thích cho người ấy biết sự sal trái đó. Nếu gặp người 
thô lỗ, khiếm nhã... nhất thiết không nghe thì bạn 
nên... nhường nhịn là tốt nhất. Suy cho cùng, hạng 


183 


ống đẹp giữa. dòng đời 





người như thế không nhiều lắm, và không đáng để 
bạn tranh chấp với họ. Sự nhường nhịn của bạn chắc 
chắn sẽ được những người khác đánh giá cao. 


Khi đến những nơi tôn nghiêm như đền thờ, nhà 
thờ, chùa chiền... cần có thái độ ứng xử thích đáng. 


Phải ăn mặc nghiêm túc, kín đáo, cho dù bạn 
không phải là người đến đó để chiêm ngưỡng. Nhiều 
người ăn mặc lôi thôi lếch thếch hoặc quá hở hang 
khi đến những nơi tôn nghiêm này, điều đó gây ra 
sự khó chịu và tỏ ra rằng họ không biết tôn trọng 
những người khác. 


Khi đến những nơi tôn nghiêm, dù không phải 
mục đích tín ngưỡng mà chỉ là viếng cảnh, cũng phải 
giữ thái độ nghiêm trang thích hợp. Không cười đùa 
lớn tiếng. Không mang thức ăn đến đó để ăn uống, 
dù là một mình hay tập thể. 

Khi vào điện thờ, phải tỏ thái độ tôn kính, cho dù 
đó không phải là tín ngưỡng của mình. Không mang 
giày dép vào, không gây tiếng động mạnh, không đội 
nón, mũ và không hút thuốc. Không quan sát những 
người khác lễ bái một cách quá lộ liễu. Nếu chỉ muốn 
vào xem cho biết thì tránh đi vào trong khi người ta 
đang hành lễ. Nếu đã vào thì phải chờ hết cuộc lễ, 
không nên bỏ ra giữa chừng. Không cần phải hành 
lễ giống như các tín đồ, nhưng không nên tỏ những 
thái độ để người khác biết mình không phải là người 
thuộc tín ngưỡng đó. 


Khi đến những nơi công cộng khác, nói chung 


184 


(Áhững tép -C¡eft ty 2ơ GSdn 





đều phải giữ thái độ tôn trọng mọi người. Chẳng hạn 
như khi xem phim hoặc nghe nhạc, tránh đừng làm 
phiền những người chung quanh vì những chuyện 
riêng tư của mình. Nếu bạn đang bị ho hoặc cảm 
lạnh, thường nhảy mũi... tốt nhất là tránh đừng đến 
những nơi đông người. Khi đi mua sắm cũng phải có 
thái độ tôn trọng người bán hàng. Mặc dù người ấy 
sẵn sàng phục vụ bạn vì nghề nghiệp, nhưng một 
thái độ lịch sự bao giờ cũng là thái độ biết ơn khi 
được phục vụ. Nếu xác định mình không mua hàng 
mà chỉ xem qua cho biết, cần nói rõ ngay cho người 
bán hàng biết điều đó và tránh làm phiền quá nhiều. 
Nếu hàng hoá được niêm yết giá bán, cần hỏi thẳng 
người bán hàng xem họ có chấp nhận việc trả giá hay 
không, trước khi mặc cả. Bởi vì thực tế hiện nay có 
nhiều nơi niêm yết giá nhưng không bán giá cố định 
mà chấp nhận thoả thuận với khách. Nếu những nơi 
chỉ bán đúng giá niêm yết, việc trả giá sẽ trở thành 
khiếm nhã. Tuy vậy, việc hỏi thẳng người bán hàng 
trước khi trả giá là không có gì đáng ngại. Nếu mua 
hàng ở siêu thị, nghĩa là tự chọn lấy hàng hoá, cần 
xếp những món không mua trở lại đúng chỗ cũ. 


Khi ở những nơi đông người, nói chung tránh 
những cử chỉ có tính cách “thoải mái quá đáng. 
Chẳng hạn, không nên đứng chống tay vào cạnh 
sườn khi nói chuyện, cũng không nên thọc tay vào túi 
quần. Khi nói chuyện tránh việc khoa tay lắc chân, 
cũng không chỉ trỏ chỗ này chỗ khác. Nhiều người 
khác có thể lầm tưởng là bạn chỉ vào họ. Tránh đừng 
bao giờ nhìn thắng vào mặt một người không quen 


185 


ống đẹp giữa. dòng đời 





biết. Và điều thông thường nhất nhưng có khá nhiều 
người không giữ được là: đừng bao giờ hút thuốc ở 
nơi đông người. 

Nụ cười tươi vẫn là một “phụ tùng” giá trị mà bạn 
nên luôn luôn mang theo, nhưng đừng bao giờ cười 
lớn tiếng ở nơi đông người, ngay cả như trong quán 
ăn cũng vậy. Bạn cần phải biết tôn trọng khoảng 
không gian chung cho tất cả mọi người, bởi vì không 
phải ai cũng hiểu được ý nghĩa tiếng cười của bạn. 


Nếu cơ thể bạn đang có những vấn đề bất thường, 
không được khoẻ, nên tránh đến những nơi đông 
người. Nếu bắt buộc phải đến, nên chú ý hạn chế 
việc bộc lộ cho mọi người thấy. Những lúc ho nhiều, 
nhảy mũi, ợ hơi, ngấáp... nên vào nhà vệ sinh hoặc 
tìm chỗ kín. Nếu không kìm được ngay thì quay sang 
một chỗ khuất ít người thấy và nhớ dùng tay hoặc 
khăn tay che miệng lại. Điều này cũng áp dụng khi 
bạn đang đi trên đường phố nữa. 


Lịch sự trên đường phố 


Khi đi lại trên đường phố, cũng cần lưu ý một số 
điều để tránh gây khó chịu cho người khác. 


Không ăn mặc quá đơn sơ khi đi ra đường. Dù 
bạn không trực tiếp giao tiếp với al, cũng có rất 
nhiều người nhìn thấy bạn. Khi đi nên giữ tư thế 
đều bước, dù nhanh hay chậm, tránh kiểu chạy nhảy 
tung tăng như trẻ con hoặc vung tay quá mạnh. Nếu 
là đường có via hè dành cho người đi bộ, đừng bao giờ 


186 


(Áhững tép -C¡eft tr 2ơ GSdn 





đi xuống lòng đường. Nếu có dắt theo trẻ con phải 
luôn luôn nắm tay trẻ. Lỡ có va chạm cùng người 
khác, nhất thiết phải nói lời xin lỗi. Nếu đi cả nhóm 
đông người, không được đi thành hàng ngang để dễ 
chuyện trò. Đường phố không phải chỉ dành riêng 
cho mình, nên đi thành hàng dọc, kẻ trước người 
sau. Không cười đùa lớn tiếng khi đi trên đường phố. 


Không bày tỏ tình cảm riêng tư trên đường phố. 
Chẳng hạn khi gặp lại bạn cũ lâu ngày, phải biết 
kiềm chế phần nào sự vui mừng nếu như đang đứng 
giữa phố đông người. Nên tìm một nơi khác, như 
quán nước, để bày tỏ sự vui mừng sẽ thích hợp hơn. 
Nhất là không ôm hôn nhau trên đường phố. Mặc dù 
nhiều người quen với văn hoá phương Tây sẽ không 
cho điều này là khó chịu, nhưng vẫn còn rất nhiều 
người ảnh hưởng phong tục Á Đông và không chấp 
nhận điều đó. 

Người thực sự nghiêm túc cũng không hút thuốc 
khi đi trên đường phố. Nếu có nhu cầu cần khạc nhổ 
phải tìm chỗ kín đáo, thích hợp, không được tuỳ tiện 
nhổ xuống lòng đường. Cũng không ném, xả rác trên 
đường phố. 


Khi gặp một vấn đề nào đó khác thường xảy ra 
trên đường phố, chẳng hạn một đám đánh nhau, cãi 
nhau, hoặc tai nạn... cần tránh đến xem chỉ vì tò mò. 
Nên nhìn qua với ý tưởng là liệu mình có thực sự 
giúp đỡ được gì hay không. Nếu được, nên sẵn lòng, 
chẳng hạn như đưa người bị nạn đi cấp cứu... Nếu 
xác định là không, nên tránh đi ngay. Những người 


187 


ống đẹp giữa. dòng đời 





chỉ đứng xem thường gây thêm khó khăn cho người 
có trách nhiệm mà không có ích gì. 

Khi gặp người quen trên đường phố, việc chào 
hỏi là tất yếu, nhưng tránh việc đứng nói chuyện 
lâu trên đường. Nhất là khi người quen của bạn có đi 
cùng người khác, càng nên hạn chế tối đa thời gian 
nói chuyện. Điều này nhằm tránh gây khó chịu cho 
người mà bạn không quen, vì phải chờ đợi. 


Nếu là đi xe gắn máy hoặc xe hơi trên đường, 
nên hạn chế việc bóp kèn những lúc không cần thiết. 
Không nên khạc nhổ hoặc ném giấy gói thức ăn, bao 
ny-lon, tàn thuốc lá... xuống đường. Trên xe hơi hoặc 
xe buýt có nhiều người thì không nên hút thuốc. Khi 
đi xe buýt cần lên xuống theo trật tự, không chen 
lấn. Tuy nhiên, nếu có thể nên ưu tiên nhường các 
chỗ ngồi tốt cho người già, trẻ em hoặc phụ nữ có con 
nhỏ. Không xả rác trên xe. 


Những điều nói trên cũng chỉ là những phép lịch 
sự tối thiểu được sự chấp nhận của nhiều người. Một 
người muốn sống đẹp, ngoài việc nắm hiểu những 
phép tắc có tính quy ước như trên, còn cần phải 
biết vận dụng những nguyên tắc chung vào các tình 
huống ứng xử cụ thể của mình. Những nguyên tắc 
cơ bản nhất trong giao tiếp là: tôn trọng người khác, 
chân thành biết ơn đối với những sự giúp đỡ và sẵn 
sàng nhận lỗi khi có sai sót, biết quan tâm đến việc 


188 


(ững tép -C¡eft ty 2ơ Sdn 





dành quyền ưu tiên cho các đối tượng đặc biệt như 
người già, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ, nhất là phụ 
nữ có thai hoặc có con nhỏ. Ngoài ra, đừng bao giờ tự 
đề cao mình trước những người khác, nhưng ngược 
lại sẵn sàng khen ngợi những điều mà người khác 
làm tốt hơn mình. Nếu buộc phải đưa ra những lời 
chỉ trích hoặc phê phán thì cần phải hết sức hạn chế 
và cân nhắc thận trọng. 


189 


đống đẹp giữa (lòng đời 





190 


Thay lừi kết 


1) ề cập đến một chủ đề quá sâu rộng và 
phức tạp, đa dạng như việc “sống đẹp” 
trong phạm vi một tập sách như thế này, bản thân 
người viết cũng tự biết là việc rất khó khăn, và chắc 
chắn chưa thể nào đạt đến sự trọn vẹn. Vì thế không 
dám xem đây là những lời kết luận mà chỉ tạm đưa 
ra để bày tỏ đôi điều theo suy nghĩ riêng của mình. 


Chúng ta đã cùng nhau trao đổi qua một số vấn 
đề có thể xem là cơ bản nhất trong những sinh hoạt 
giao tiếp thông thường của mỗi người. Những điều 
được nêu ra trong sách này có thể là còn có phần nào 
đó mang tính cách chủ quan của người viết, nhưng 
tất cả đều được trình bày với một thiện chí nhằm góp 
phần xây dựng những nét đẹp văn hoá chung cho 
mọi người - dù biết đó là một phần rất nhỏ. 


Trong một thời đại mà tự do cá nhân được đề cao 
và tôn trọng, ý thức sống đẹp của mỗi người trở nên 
quan trọng hơn bao giờ hết. Không có một ý thức 
sống đẹp, người ta có thể sẽ sẵn sàng làm rất nhiều 
điều “chướng tai gai mắt”, miễn là những điều đó 
không bị pháp luật ngăn cấm. Thử tưởng tượng bạn 
nhìn thấy cảnh vài ba thanh niên ngồi cười nói thoải 
mái trên ghế ngồi của xe buýt mà không để ý gì đến 
một cụ già run rẩy đứng không vững, nhưng không 
có chỗ ngồi chỉ vì chậm chân! Quả thật không có gì 
là vi phạm luật pháp, nhưng ở đây đạo đức xã hội bị 


191 


ống đẹp giữa. dòng đời 





thương tổn một cách nghiêm trọng và bất cứ ai nhìn 
thấy đều không khỏi bất bình. Với một ý thức sống 
đẹp, hắn không ai có thể làm được những điều tương 
tự như thế. 


Như đã nói từ đầu, vấn đề nhận thức đúng về các 
nguyên tắc chung đóng vai trò quan trọng nhất. Khi 
nhận thức được vấn đề, phép tắc có thể từ đó được 
nảy sinh hoặc được tuân theo một cách thích hợp. 
Người ta không ai bỏ công đi học biết các phép lịch 
sự nếu không tự mình có một ý thức muốn sống đẹp, 
và càng không thể hiểu được ý nghĩa của các phép 
tắc quy ước nếu như tự mình không có được nhận 
thức đúng đắn về vấn đề. 


Vì thế, một người sống đẹp không cần thiết phải 
là người lịch lãm, am tường mọi phép tắc trong giao 
tiếp. Đó là yếu tố thứ yếu, cần nhưng chưa đủ. Quan 
trọng hơn, và vì thế phải được nhấn mạnh hơn, chính 
là một tấm lòng chân thành và một tâm hồn đẹp. 


Với lòng chân thành, chúng ta sẵn sàng cảm 
thông và hoà hợp với tất cả mọi người, sống hài hoà 
với bất cứ a1 và trong bất cứ tình huống nào. Với một 
tâm hồn đẹp, ta có thể dẹp bỏ đi những ham muốn 
tự thân để thực sự tôn trọng và mong muốn những 
điều tốt đẹp cho người khác. Khi mỗi người đều có 
được một tấm lòng chân thành và một tâm hồn đẹp, 
cuộc sống của chúng ta trong xã hội này sẽ tốt đẹp 
biết bao! 


Mỗi người quanh ta đều có những đóng góp nhất 
định cho cuộc đời tươi đẹp này của chúng ta. Mang 


192 


tuy -Cời “Xết 





lại được niềm vui cho người khác trong cuộc sống 
là một thái độ biết ơn đúng đắn và cũng là nguyên 
tắc cơ bản đầu tiên để có được niềm vui cho chính 
mình. Cuộc sống của mỗi chúng ta xét cho cùng đều 
vô cùng ngắn ngủi. Và chúng ta không có cách nào 
để kéo dài tuổi thọ như mong muốn. Không bao lâu, 
sức khoẻ sẽ suy yếu, tuổi già đến và cái chết cận kể. 
Nhìn thẳng vào sự thật này, ta mới thấy cuộc sống 
là quý giá biết bao! Tại sao chúng ta không cố gắng 
sử dụng những năm tháng ít oi của đời mình để sống 
sao cho thật tốt đẹp, thật ý nghĩa? 


Tất nhiên, mỗi người đều đã có chọn cho mình 
một lý tưởng, một sự nghiệp nhất định để theo đuổi. 
Nhưng dù là sự nghiệp nào, lý tưởng nào, thì điều 
trước hết chúng ta cần vẫn là một nếp sống đẹp - 
hạnh phúc cho bản thân và mang lại niềm vui cho 
người khác. Một nếp sống đẹp không ngăn cản chúng 
ta thành công trong sự nghiệp hoặc đạt được lý 
tưởng của mình. Ngược lại, nó mang đến cho chúng 
ta niềm vui trong từng giây phút ta đang sống, mà 
không cần phải chờ đợi đến một tương lai nào đó. 


Hy vọng tập sách này có thể mang lại một vài 
niềm vui nhỏ theo hướng đó. Và ít ra thì đây cũng 
là một sự gợi mở vấn đề để mỗi người có thể tự suy 
nghĩ thêm và chọn lấy những giải pháp, những quan 
điểm trọn vẹn hơn cho một nếp sống đẹp của chính 
mình. 


193 


đống đẹp giữa (lòng đời 





194 


MỤC LỤC 


081800 0 ÔÔÔÔÔÔÔÔÔỔOỎO OÔỐ 5 


Chương I: Bàn về những nguyên tắc sống 


Vì sao cần có những nguyên tắc sống................ 11 
AI fItil:CTE: HDD dÏss2ssatixs622asspinesbnbodldatobrdbias 14 
Vài quan điểm khác nhau thời hiện đại............. 21 
Nhận thức mới cho nguyên tắc cũ..................... 28 


Chương II: Sống đẹp với chính mình 


Thế nào là sống đẹp với chính mình................. 1Ó 
Sốnig dẹp với.CHính: ITTÌHH-ssasisasesiisiasssiseslauesd 37 
1. Giữ gìn và rèn luyện sức khoẻ............... 38 
2. Đừng khắt khe với bản thân.................. 41 
3. Chiến thắng những ham muốn.............. 45 
3: JtiDr Trí ĐỐI (HT TINTasssseaidblsc2aslssudddbdiivong 50 
5. Dành thời gian cho chính mình ............ Si 
6. Vấn để ăn uống..........................-------552 58 
;4:8 11210777... ẻẽẽố 61 


Chương III: Sống đẹp trong gia đình 
NHÍ THÔ G4 D lá: DI Ì Y son s6as12digA0saanaslG ng đ0nsaslft 63 
Cha mẹ đối với con cái................... ---- << << << << <2 65 


ống đẹp giữa. dòng đời 





1. Bối cảnh gia đình ngày nay.................... 65 
2. Thương yêu con cái như thế nào? ........... 67 
3. Hãy dành thời gian cho con cái............. 70 
4. Giáo dục và nêu gương sáng.................. 72 
5, Môi trường tốt đẹp cho con cái ............. 74 
6. Cởi mở, thân mật và tôn trọng................ Z6 
PL) HT C HUU/EOI seenovl SidegiiatlliSsshatt2isgtidlelils 78 
8. Với những trẻ khác thường ..................... 80 
Con cái đối với cha mẹ...................... .-- << << << s2 85 
Quan hệ giữa anh, chị, em với nhau.................. 94 


Chương IV: Quan hệ hôn nhân 


Với figưỜi Dan sẽ Kết THÔI 1x xepisauosasusdadsiskdai 101 

Cuian Hệ hồïT HHãTT: sac 6 cs0siaskdbág De Quá» 109 

Chương V: Sống đẹp giữa cuộc đời 

Quan lệ với bạn Bồ xá ccscvD na 066s 8i 133 
1. Chọn bạn mà chơi .........................-..-- 134 
2. Sự chân thật và cảm thông.................. 138 
3. Cib: G0 lần) TÍH8s»xccascsadlbbaanaoe me 140 
4. Đừng tạo ra cách biệt ......................... 141 
5. Nhưng cũng đừng vượt qua giới hạn .... 143 
6. Biết tôn trọng lẫn nhau ....................... 146 
7. Sòng phẳng trong công việc ................ 147 

Quan hệ với đồng nghiệp ..................... ... -- -- 149 


196 


WMuxure -Cục 





lJlifif fiPHTDY HOIHD XÔNHĨ ai ssssesigiisaxaasisadbsiatkseea I 
CiaÐ HIỂU Hới CÔN DÔNE sas6áax01044xansaea Gbidg 157 
Thích ffne với: thỘi HƯỜNE susssssesyisasaassaaoze 164 


Chương VI: Những phép lịch sự cơ bản 


E†CH sií tröfg SH HOTIP, suácá44ãả15144442/61A0404441400144 172 
Lịch stf Khi chấp HỘI dụ cá bccceoebicvagsslseslatcadde 176 
SU ĐING in THÍ saacnàg tung sanlndlbsảl Hai mang 179 
Lịch sự trong việc thăm viếng.........................- 180 
LÍGH:Š (:ff0[GOTTD CO sais6esu 6658 ksstaddibeilsiidepbietde 183 
Lịch sự trên đường phố.......................--- -- --‹ + 186 
THỊ THỊ E1 6a0102/0ns An inastineenaoae 191 


197 






=® n “# 3 ` 


HH ÔỦ Ù 


 « 
< 


HÌI/U B SÀ Lư 


` , l * bà, qỊ 


sÀ 


“1 


`” 


rễ 
-⁄⁄⁄ 





